TỦ SÁCH SPUTNIK 
Sách điện tử SE002 


Nguyễn Tiền Dũng 


HỌC TOÁN VÀ DẠY TOÁN 


NHƯ THÊ NÀO? 


ucation 


Người bạn đường vui học! 


(Prof. Dr. Nguyen Tien Zung 
(Sputnik Education 


Đây là phiên bản điện tử miễn phí 
dành cho các bạn đọc của 
Sputnik Education 


Phiên bản này: Ngày 21 tháng 5 năm 2015 


Mục lục 


Lời giới thiệu | ; ; ¿. ¿ : c2 22232262265 3)08, 8 n2 di 4) sua 5 
1 Học toán như thê nào? |................- 7 


1.1 Niềm vui học toán|................- 8 
1.2 Học toán được cảig?|............... 12 
1.3 Xóa bỏ các rào cản tâm lý|.............. 15 
1.4 Toán có nghĩa và toán vô nghĩa|........... 17 
1.5 Học chuyên và học trước chương trình?|........ 21 
1.6 Tự học là tốt, nhưng có thây tôt hơn|......... 23 
1.7 Thây cây mà chẳng thầy rừng|............ 30 
1.8 Toán học và thuật toản|............... 32 


Một sô điều nên và không nên khi dạy toán 





2.1 EiiCtIVOTNHOIL sy x6.⁄7--72 2s 0v 028g Qandc£ 423 #22 41 
2.2 Cơ bản và nhiều công dụng|............ 44 
2.3 Giải thích sao cho dễ hiểu|............. 48 





2.7 Chất lượng, sô lượng và hình thức|.......... 61 


2.8 Bản chất của kiên thức cần dạy|......... - 65 
2.09 Gây tò mò và sung sướng cho người học|....... 73 
2.10 Rèn luyện khả năng suy nghĩ sâu sắc|....... 78 
511 Đổi mới liên tục|_.................. 84 
2.12 Hài hòa giữa các thái cực |..............- 86 
_ 94 
3.1 Dạy học là một nghề cao qu'............- 95 
3.2 Giá trị của người thây|............... 96 
3.3 Chất lượng ngày càng quan trọng|.......... 98 
3.4 Trước hết là thương yêu trò|........... - 99 
3.5 Chât lượng dạy học không tự dưng mà có|...... 102 
3.6 Sự tôn trọng họcsinh|............... 105 
3.7 Uy tín của người thây|............... - 107 
3.8 Làm sao để học sinh đễ theo dõi|.......... 109 





3.14 Những bài giảng chán|............... 126 


3.15 Tìm ra sai lâm để mà tránh|............ 128 


3.16 Dạy giải bài tập như thê nào?|........... 129 


Lời giới thiệu 


Quyển sách nhỏ này bàn về nhiều khía cạnh khác nhau của việc 
học toán, dạy toán, và chương trình môn toán, ở cả bậc phổ thông 
và bậc đại học. Nó được hình thành từ các bài viết của tác giả về vân 
để này trong quãng thời gian từ 2009 đến 2015, dựa trên các kinh 
nghiệm bản thân và các nghiên cứu tìm tòi của tác giả, để từ đó rút 
ra các kết luận về việc nên học toán như thế nào, dạy toán ra sao 
cho hiệu quả. Quyển sách cũng phân tích một số học thuyết sai lầm 
về giáo dục để mọi người cảnh giác, và một sô điểm bất cập trong 
chương trình toán phổ thông hiện tại. 

Đối tượng chính của quyển sách là các bậc phụ huynh học sinh 
muôn hướng cho con em mình giỏi toán, các sinh viên và giáo viên, 
giảng viên muốn học toán và dạy toán được tốt hơn, và các nhà quản 
lý và cải cách giáo dục. 

Quyển sách được chia làm 3 chương. Chương một là “Học toán 
như thê nào?”. Các bậc phụ huynh học sinh sẽ thấy trong đó nhiều 
lời khuyên cụ thể về việc nên hướng con em mình học như thê nào 


-. .ÐA Z z Ề TA ~ z ˆ? .Á 
cho vui và hiệu quả. Các bạn học sinh sinh viên cũng có thể trực tiêp 


đọc và rút ra những lời khuyên từ chương này. 

Chương hai và chương ba chủ yêu bàn về việc dạy toán. Chương 
hai dựa trên những bài viết ngắn của tác giả từ năm 2009 về những 
điều nên và không nên làm khi dạy toán. Chương ba là những ghi 
chép lại từ hai buổi thảo luận của tác giả với một nhóm giảng viên 
toán trẻ vào tháng 9/2012, có lặp lại một sô ý của chương hai, nhưng 
viết ở dạng khác đi. 

Tác giả hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp cho bạn đọc hiểu rõ 
hơn về bản chất của toán học, và góp phần làm cho việc học toán và 
dạy toán trỏ nên hiệu quả hơn. 

Quyển sách này đến được tay bạn đọc là nhờ có Tủ sách Sputnik, 
một dự án do các nhà khoa học và giáo dục hàng đầu của Việt Nam 
lập ra nhằm góp phần cải cách hệ thông giáo dục theo chiều hướng 
tốt lên. Hy vọng rằng bạn đọc sẽ ủng hộ Tủ sách Sputnik, qua những 
việc như là mua các quyển sách rất hay của tủ sách này, quảng bá cho 
nó, v.V. 

Tác giả chân thành cảm ơn nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã góp ý 
cho cuốn sách này và cho các bài viết tạo nên cuôn sách này. Tác giả 
mong nhận được các phản hồi từ phía bạn đọc để chỉnh sửa sách cho 
được tốt hơn. 

Toulouse, 06/2015 


Nguyễn Tiên Dũng 


Chương 1 


Học toán như thê nào? 





Chương 1. Học toán như thế nào? 
1.1 Niễm vui học toán 


Thave no special talent. Ï am only passionately curtous — Albert Eim- 


stem 


Trẻ em và người lớn yêu thích cái gì, tò mò muốn biết cái gì, thì 
sẽ học cái đó rất nhanh. Muốn cho một bé học giỏi toán, thì điểm 
quan trọng đầu tiên là phải làm cho bé yêu toán. Chúng ta không thể 
bắt ép ai đó (hay chính bản thân) yêu toán, mà chỉ có thể gợi mỏ và 
khuyến khích. 

Gần đây, ở Việt Nam xuất hiện phong trào giáo dục STEM (Sci- 
ence - Technolosy - Engineeering - Math, tức là sự kết hợp của khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học với nhau) nhập khẩu từ Mỹ, và 
Ngày hội STEM lần đầu đã được tổ chức vào tháng 5/2015 cho các 
học sinh nhỏ tuổi. Những ngày hội như thê là những dịp rất tốt để 
tạo ra sự gợi mở và khuyên khích đó. 

Cho đến nay (năm 2015), phần lớn trẻ em ở Việt Nam mới chỉ 
được học toán qua sách giáo khoa lý thuyết và bài tập, chứ không 
biết đến các thể loại sách khác về toán rất cần thiết cho việc bổ sung 
kiến thức và gợi mỏ tình yêu toán học. Cần tăng cường cho trẻ em 
tiếp xúc với các sách hay thuộc các thể loại khác, ví dụ như: 

- Sách truyện có nội dung toán học (đọc về toán mà ly kỳ hâp dẫn 
như truyện cổ tích), 

- Sách về toán học trong cuộc sông và trong tự nhiên (để trẻ em 


thấy các khái niệm toán học sinh động và hữu ích ra sao), 


8 


1.1. Niềm vui học toán 





Vui chơi toán học cùng Sputnik tại Ngày hội STEM 17/05/2015. 


- Sách về các trò chơi toán học (còn gì hay hơn là chơi vui mà lại 
là học hiệu quả), 

- Sách về lịch sử toán học (biết về lịch sử giúp chúng ta hiểu rõ 
hơn mọi thứ), 

- Đỗ vui giải trí toán học (đồ vui cũng là một cách luyện não hiệu 
quả), v.v. 

Các thể loại sách trên ở Việt Nam cũng có nhưng còn hiêm. Những 
nhà xuất bản truyền thông như “Kim Đồng” thỉnh thoảng có cho ra 


một quyển. Hiện tại có hai công ty giáo dục ở Việt Nam quan tâm 


9 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


đặc biệt tới các sách tham khảo hay (về toán nói riêng và khoa học 
nói chung) cho học sinh, là công ty Long Minh và Sputnik Education. 
Long Minh do một kỹ sư giỏi tâm huyết với giáo dục lập nên, và đã 
dịch một số sách toán thú vị cho trẻ em sang tiếng Việt, ví dụ như 
cuôn “Mathmagicians” (“Các phép màu toán học”) của Johnny Ball. 
Sputnik Education được lập 
ra từ năm 2013 bởi một nhóm 
các nhà khoa học và giáo dục 
có trình độ quốc tế, trong đó có 
GS Hà Huy Khoái (nguyên viện 
trưởng Viện toán học Hà Nội), 
GS Đỗ Đức Thái (trưởng khoa 
toán Đại học Sư phạm Hà Nội), 
TS Trần Nam Dũng (ĐHQG TP 
HCM, một trong những trụ cột 
của việc đào tạo học sinh giỏi 


toán Việt Nam), có tôi và một 


» 
Sputnik NHÀ XUẤT BẤN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THỐNG. 





sô bạn bè và đồng nghiệp khác. 
Đến năm 2015 Sputnik đã có 
mấy chục cộng tác viên là những người có trình độ cao và tâm huyết 
với giáo dục. Khẩu hiệu của Sputnik là “Người bạn đường vui học”. 
Việc học hiệu quả trước hết phải VUI, phải làm cho người ta thích 
thú, sung sướng khi học. 

Có thể kể làm ví dụ một sô sách toán trong Tủ sách Sputnik thú 
vị và dễ đọc như đọc truyện, có công dụng gợi mỏ tình yêu đôi với 


toán học trong trẻ em và cả người lớn: 


10 


1.1. Niềm vui học toán 


- Malha Taban, Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm. Cuôn 


truyện về toán hấp dẫn như “Nghìn lẻ một đêm” này nổi tiếng toàn 


thế giới, đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, in hàng triệu bản. 


- Lẻvshin, Ba ngày ở nước Tí Hon (bản dịch mới). 


- Lẻvshin, Người Mặt Nạ Đen từ nước AI Jabr (bản dịch mới). Các 


sách của Lẻvshin, viết từ thập kỷ 1960, cũng đã được dịch ra nhiều 


thứ tiếng, trở thành sách “gối đầu giường” của bao thê hệ học sinh. 
Bản thân tôi hồi nhỏ nhờ được đọc sách “Người Mặt Nạ Đen...” (bản 


dịch cũ) mà say mê học về các phương trình. 


: z ^ Ấ» z -Á rP Z ` HÀ Ầ 
- Lichtman, Bí mật, dỗi trá và đại sô. Quyển sách này xuât bản lần 


đầu ỏ Mỹ năm 2006 và đã đoạt nhiều giải thưởng sách thiếu nhi. 


Cũng có những sách do 
chính những người sáng lập 
Sputnik viết, ví dụ như “169 bài 
toán hay cho trẻ em và người lớn” 
của Trần Nam Dũng, “Các bài 
giảng về toán cho Mirella” của 
Nguyễn Tiên Dũng, và “Romeo đi 
tìm công chúa - 100 câu đỗ vui 
hóc búa” của Lê Bích Phượng và 
Nguyễn Tiến Dũng. 

Ngoài các sách tham khảo về 
toán, trên thê giới còn có các tạp 
chí toán học cho học sinh, ví dụ 


như tạp chí Kvant của Nga và 





U XD u19:,- 


169 = -lỗ(o li -)/ 


[4 I9BI:124:1010/:Ÿ)100/9/ f9) 


'NHÀ XUẤT BÀN THÔNG TIN VẢ TRUYỂN THÔNG. 


Tungente của Pháp, và các tạp chí này có nhiều bài báo rât hay việt 


11 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


về toán học trong tự nhiên, trong công nghệ, trong cuộc sống, v.v., có 
tính gợi mở. Các tạp chí ở Việt Nam như Toán học và Tuổi trẻ và Toán 
học và Tuổi thơ cũng đã có một số bài báo như vậy, nhưng ởỏ mức độ 
hạn chế hơn. 

Những sách và tạp chí hay mà rơi vào tay tay trẻ em thì chẳng 
cần thúc ép trẻ em cũng sẽ say sưa đọc, và đó chính là một cách học 
rất hiệu quả để mà yêu toán, giỏi toán. Ngoài ra, các hoạt động thực 
hành, thí nghiệm, các cuộc thi vui, và các chò trơi có yêu tô toán học 


cũng là những cách rât hiệu quả để đem lại niêm vui học toán. 


1.2 Học toán được cái gì? 


: T»X-Ì 0Ð) c- - 





Tại sao môn toán lại có vị trí quan trọng bậc nhất ở trong chương 
trình giáo dục phổ thông? Học toán thì được cái gì (mà nêu thay bằng 
học các thứ khác thì không được bằng)? 


12 


1.2. Học toán được cái gì? 


Một lý do rất chính đáng là, toán học là công cụ cho tất cả các 
môn khác. Vật lý, hóa học, lịch sử, v.v. cho đến môn tiếng Việt (ngữ 
pháp: phân tích câu trúc lô gích của câu và cách hành văn) đều dùng 
đến các khái niệm toán học. Nhà vật lý nổi tiếng Paul Dirac có nói: 
"Nếu Chúa tổn tại, thì Ngài là một nhà toán học vĩ đại". Bỏi mọi thứ 
trong thế giới này đều có câu trúc toán học. Toán học chính là công 
cụ không thể thiêu nêu chúng ta muốn hiểu thê giới. 

Chương trình giáo dục hợp lý cần được thiết kế sao cho có sự phối 
hợp nhịp nhàng giữa các kiến thức toán cần cho các môn đó và các 
thứ được học trong bản thân môn toán. Một ví dụ về việc kém phối 
hợp là khi sách hóa học lớp 11 dùng đến cả tích phân hai chiều (!) 
trong khi chương trình toán phổ thông không hẻ nhắc đến tích phân 
đó. 

Ngoài việc làm công cụ cho các môn khác, toán học còn là môn 
học đặc biệt thích hợp để rèn luyện khả năng suy nghĩ và trí tuệ nói 
chung. Một người, bắt kể là làm ngành gì, nễu ham học toán thì cũng 
sẽ có lợi thế về các kỹ năng và đức tính sau: 

- Khả năng lập luận lô gích và chính xác, suy nghĩ mạch lạc. 

- Nhận biết được những lập luận sai trái, thiêu lô gích. 

- Khả năng miêu tả thế giới, mô hình hóa các vân để bằng ngôn 
ngữ toán học. 

- Khả năng hiểu các vẫn để phức tạp. 

- Khả năng phân tích chiến lược, sâu sắc, độc lập. 

- Linh hoạt và tiếp cận cùng một vấn để từ nhiều hướng khác 


nhau 


13 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


- Tự tin, kiên trì, cẩn thận, v.v. 

Kể cả khi không dùng trực tiếp công thức toán phức tạp nào trong 
cuộc sống và công việc, thì các kỹ năng và đức tính rèn được trong 
quá trình học toán cũng đã đủ làm cho môn toán trỏ nên hữu ích. 

Đôi với xã hội hiện đại và nền kinh tế thế giới dựa trên hiểu biết 
(knowledge-based economy) ngày nay, thì toán học là thứ không thể 
thiếu. Bắt cứ nơi đâu cũng cần đến các ứng dụng của toán học, kể cả 
toán học hiện đại mới được xây dựng trong thê kỷ 20. Ví dụ, lý thuyết 
về phân bô chung của các biên ngẫu nhiên (gọi là lý thuyết copula) 
mới phát triển từ cuôỗi thể kỷ 20 nhưng đã lập tức được dùng trong 
các tính toán tài chính và bảo hiểm hiện đại. Hay các lý thuyết mật 
mã hiện đại sử dụng hình học đại số mới phát triển từ nửa sau thể 
kỷ 20 đã ngay lập tức trỏ thành công cụ không thể thiêu để bảo mật 
cho thương mại điện tử và cho các hoạt động trên internet nói chung. 
Hay nói theo GS Rui Fernandes, một nhà toán học khá nổi tiếng mà 
tôi quen, thì các trò tranh đấu chính trị chẳng qua cũng là các ứng 
dụng toán học ở mức sơ cấp. 

Không phải ai giỏi toán cũng nên đi theo nghề làm toán, mà thực 
ra nghề nào trong xã hội cũng cần có những người giỏi toán. Nhưng 
nêu ai thích chọn trở thành nhà toán học, thì đó cũng là một lựa 
chọn tốt. Trong bảng xếp hạng 200 ngành nghề khác nhau ở Mỹ năm 
20140) nghề làm toán đươc đánh giá là nghề tốt nhất, đứng vị trí 
sô 1: vừa có mức thu nhập khá cao, vừa được làm những cái mình 


thích, vừa có độ tự do cao, tương đối dễ kiếm việc, làm việc trong 





xem chẳng hạn: http:⁄⁄www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-2014- 
ranking-200-jobs-best-worst 


14 


1.3. Xóa bỏ các rào cản tâm lý 


môi trường lành mạnh, v.v. 


1.3 Xóa bỏ các rào cản tâm lý 


Nothing makes a woman more 
ôcư¿(/( 
than the belief that 


she 1S 
beautifuL 





Rào cản tâm lý là trở ngại lớn nhất đối với trẻ em và cả người 
lớn trong việc học toán cũng như học các thứ khác. Nếu đứa trẻ chán 
nản hoặc sợ hãi với môn toán, thấy khổ sỏ khi học toán, thì tắt nhiên 
học sẽ khó vào. Khi trẻ mắc phải những tâm lý tiêu cực đó, thì không 
phải là do “nó dốt, nó hư”, mà là do hoàn cảnh tạo ra như vậy, và một 
phần lớn lỗi trong chuyện này thuộc về người lớn (thầy cô giáo hoặc 
cha mẹ). Một số lý do phổ biến khiến cho trẻ em trở nên sợ toán, 
chán toán là: 

- Bị chế diễu, sỉ nhục (“sao mày ngu thế, sao điểm mày thấp thế”), 
hay thậm chí đánh đập khi không làm được bài. 


- Bị ép học quá nhiều đền mức mụ mâm hoặc trầm cảm, thiêu 


15 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


ngủ và thiêu các hoạt động giải trí để có thể phát triển cân bằng. 

- Giáo viên dạy chán và sách cũng chán, quá giáo điều, hình thức, 
khô khan, giải thích các thứ không rõ ràng, và cũng không nói kết 
được toán học với các thứ khác, khiên cho toán học trỏ nên khó hiểu 
và vô nghĩa, chẳng biết học để làm gì. 

Học sinh cần được giải tỏa về tâm lý, xóa bỏ được nỗi sợ toán, 
nỗi ghét toán, nỗi sợ bị điểm kém, chuyển được giờ học toán từ “địa 
ngục” sang thành “sự sung sướng” thì học sẽ nhanh vào. Chẳng hạn, 
không nên sỉ nhục một học sinh bị điểm kém, mà ngược lại nên tỏ ra 
độ lượng, làm cho học sinh hiểu rằng ai cũng có thể có lúc bị điểm 
kém, điều đó không phải là bi kịch. 

Như người ta nói, một phụ nữ hay được khen xinh thì sẽ xinh lên, 
hay bị chê xâu thì sẽ xấu đi. Trong việc học cũng vậy. Học sinh được 
động viên, có sự tự tin vào khả năng của mình thì học mới chóng 
tiễn bộ. Còn nếu hay bị chê bai là ngu dốt, bị ức chế, có “tư tưởng 
bại trận” thì học sẽ càng khó vào. Sự thực là mỗi người chúng ta nói 
chung mới chỉ sử dụng được một phần nhỏ tiềm năng trí tuệ của 
mình. Nếu được động viên, và được tiếp cận các vẫn để một cách 
đúng đắn, thì chắc chắn chúng ta sẽ thông minh lên nhiều. 

Những người kém toán “kinh niên” thì tắt nhiên khó giỏi ngay lên 
được, nhưng nếu có tỉnh thần tốt thì hoàn toàn có thể tiễn bộ dẫn 
lên, phát triển khả năng toán học và lấp các lỗ hổng trong kiến thức 
theo nhịp độ của mình. 

Trong một số trường hợp, việc học thêm là cần thiết. Ví dụ như 
khi học sinh không hiểu bài trên lóp do bị hổng nhiều kiến thức, phải 


học thêm để tìm ra và bù đắp các lễ hổng đó. Hoặc khi giáo viên 


16 


1.4. Toán có nghĩa và toán vô nghĩa 


giảng khó hiểu, cũng cần được người khác giảng lại cho dễ hiểu hơn. 
Tuy nhiên, ép trẻ em học thêm quá nhiều hoặc giao quá nhiễu bài tập 
bắt buộc về nhà, và đặc biệt không nên làm gì ảnh hưởng đến giắc 
ngủ của trẻ em. Giắc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc 
hình thành trí nhó dài hạn, kết nối các kiến thức đã có lại với nhau, 
làm cho con người thông minh lên. Ngoài thời gian ngủ, trẻ con cần 
có thời gian chơi, thời gian tự học và tự đọc sách, học một cách “thòm 


thèm” chứ không học kiểu nhồi nhét. 


1.4 Toán có nghĩa và toán vô nghĩa 


Cl009P.90=-0) 05069.24-7.1-000118900).4 
l/J/2NIn|=//2WEI90.18109/2196)001--5 


HE TNTEGRATES EMPIRICALLY. 


[\lo -awNmilg--i|g) 





Vì sao có những người, khi ở trường học toán toàn bị điểm kém, 
nhưng khi đi chợ hay bán hàng lại tính nhấm nhanh như gió, xác 
định rất giỏi các thứ làm ăn sẽ lỗ lãi ra sao, v.v.? Đó là bởi vì, cái thứ 
toán mà họ phải dùng là “toán có nghĩa”, và một khi nó có nghĩa với 


họ, thì họ trỏ nên quen thuộc với nó. Còn thứ toán ở trường học đối 


17 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


với họ nhiều khi là toán “vô nghĩa”, “thừa”, “không dùng vào đâu cả”, 
và do đó học không vào. 

Một ví dụ là phép tính tích phân (có trong chương trình toán 
PTTH). Trong cuộc thăm dò ý kiến trên trang facebook của Sputnik 
Education (https://www.facebook.com/sputnikedu/) vào đầu năm 
2014, hầu hết những người trả lời nói rằng họ chẳng cần dùng đến 
tích phân khi nào cả. Câu hỏi đặt ra là: dạy tích phân, số phức, v.v. 
trong chương trình phổ thông làm gì, nêu như chẳng mấy ai sau này 
dùng đến chúng? Trong thảo luận về cải cách giáo dục, đã có nhiều 
người nêu ra ý kiến nên bỏ những thứ này đi. 

Không chỉ ỏ Việt Nam, mà trên thế giới có nhiều người, kể cả 
những bộ trưởng giáo dục, cho rằng chương trình toán phổ thông ở 
nước họ hiện nay quá nặng, quá thừa. Họ muốn cắt giảm bót chương 
trình và số giờ học toán phổ thông đi, thậm chí đến một nửa, và thay 
vào đó là những môn học khác, ví dụ như môn chăn ngựa. Trong số 
các lý do họ đưa ra, ngoài chuyện nhiều thứ toán dạy ở phổ thông là 
không cần thiết, còn có thêm một lý do nữa là thời đại máy tính, các 
tính toán đã có máy tính là cho rồi, cần học toán nhiều làm gì nữa. 

Cả hai lý do trên (đã có máy tính làm toán thay, và chương trình 
toán chứa nhiều thứ “vô dụng”), tuy thoạt nhìn có vẻ có lý, nhưng 
thực ra đều không hợp lý. 

Học toán không chỉ đơn thuần là học mấy phép tính, mà còn là 
học nhiễu kiên thức và kỹ năng quan trọng khác, như là khả năng suy 
luận lô-gích, chiên lược, phân biệt đúng sai, mô hình hóa các vẫn đề, 
v.v. như đã bàn phía trên. Máy tính có thể giúp chúng ta tính toán, 


tra cứu, v.v., nhưng không thể hiểu thay chúng ta. Chúng ta vẫn cần 


18 


1.4. Toán có nghĩa và toán vô nghĩa 


phải hiểu toán, để giao được đúng đầu bài cho máy tính thực hiện, 
và hiểu được đúng ý nghĩa của kết quả mà máy tính đưa ra. Và nếu 
lúc nào cũng phải ỷ lại vào máy tính thì con người sẽ ngày càng ngu 
đần đi, trỏ thành một thứ nô lệ mới. 

Các khái niệm toán học trong chương trình phổ thông hiện tại 
nói chung thực ra đều là những khái niệm kinh điển, cơ bản và vạn 
năng, chứ không hề “vô nghĩa” tẹo nào. Việc chúng trỏ nên “vô nghĩa” 
không phải do lỗi của bản thân các khái niệm đó, mà là do cách dạy 
và cách học quá hình thức hoặc thiên về mẹo mức tính toán, mà 
không chú ý đến bản chất và và ứng dụng của các khái niệm. Thậm 
chí, theo tôi biết, có cả những người học toán đến bậc tiên sĩ rồi vẫn 
chưa hiểu bản chất của khái niệm tích phân. 

Việc dạy và học toán theo lỗi “toán vô nghĩa” (không thấy công 
dụng đâu) có tác hại là làm cho nhiều người trở nên chán ghét môn 
toán, còn những người mà “thích nghỉ” được với lỗi học đó thì lại đễ 
bị tự kỷ hoặc hình thức chủ nghĩa. 

Bỏi vậy, cần tăng cường tìm hiểu về bản chất và ý nghĩa của các 
khái niệm khi học toán, về sự hình thành của chúng và các ứng dụng 
của chúng, lý do vì sao chúng tổn tại. Câu hỏi “nó dùng để làm gì” 
quan trọng hơn là câu hỏi “nó được định nghĩa thế nào”. Có như vậy 
thì các kiên thức toán học mới trở nên có nghĩa và hữu dụng. 

Quay lại ví dụ về khái niệm tích phân. Einstein có nói: “Chúa 
không quan tâm đến các khó khăn toán học của con người, bởi vì 
Chúa tính tích phân một cách thực nghiệm”. Trong cuộc sông hàng 
ngày, nhiều khi chúng ta cũng “tính tích phân theo cách của Chúa”, 


không phải là dùng công thức toán học được viết ra một cách chỉ li 


19 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


hình thức, mà là bằng quan sát, ước lượng trực giác, v.v. Ví dụ như, 


khi chúng ta ước lượng diện tích của một cái nhà, thể tích của một 


thùng rượu, thời gian để làm việc gì đó, v.v., là chúng ta cũng “tính 


tích phân”. 

Tích phân chẳng qua là tổng 
của nhiều thành phẩn lại với 
nhau, với số thành phần có thể 
là vô hạn (chia nhỏ ra thành 
tổng của các thành phần “nhỏ 
li tỉ), và là công cụ để tính 
toán hay ước lượng độ lớn của 
vạn vật: thể tích, diện tích, độ 
dài, vận tốc, trọng lượng, thời 
gian, tiền bạc, tăng trưởng dân 
sô, bệnh dịch, v.v. Bản thân cái 
ký hiệu của phép lấy tích phân 
chính là chữ S kéo dài ra, mà S 
ở đây có nghĩa là summa (tổng). 

Khi học tích phân, quan 
trọng nhất là hiểu được ý tưởng 


tích phân chẳng qua là tống và là 


BAAAWMMP W[OYE8Wd 
APH0/bA, 





Sách “Hiểu thế giới bằng toán 
học” của VI. Arnold cho thấy ý 


nghĩa của toán học. 


công cụ để tính toán ước lượng các thứ qua các phép biên đổi. Đấy là 


một ý tưởng rất trong sáng, chẳng có gì khó khăn để hiểu nó. Nắm 


được ý tưởng đó, và biết được vài nguyên tắc cơ bản để biến đổi 


tích phân, là có thể coi là hiểu tích phân, chứ không cần phải học 


hàng trăm công thức tính các tích phân rắm rồi loằng ngoằng (như 


20 


1.5. Học chuyên và học trước chương trình? 


có trong một số sách cho học sinh phổ thông ở Việt Nam). Những 
công thức quá phức tạp đó rất hiếm khi dùng, và lúc nào cần dùng 
có thể tra cứu, nếu cứ phải học chúng thì đúng là sẽ dễ có cảm giác 
học phải cái vô dụng. 

Khi mà không nắm được ý nghĩa của việc lẫy tích phân, thì việc 
tính tính phân các phân thức như là cái máy, nhó một đống các công 
thức tính tích phân sẽ hoàn toàn là phí thời gian vô ích. Đây chính là 
một điều không may mà nhiều người gặp phải: học về các khái niệm 
toán học như là một thứ “thánh bảo vậy thì nó phải vậy”, giáo điều 
mà không dùng được vào đâu. 

Các mô hình tài chính hiện đại dùng toán hiện đại, không những 
chỉ là tính tích phân theo nghĩa thông thường nhiều người biết, mà 
là còn tính các tích phân ngẫu nhiên, là thứ toán học phát triển từ 
giữa thê kỷ 20. Chính vì vậy mà nhiều người gốc toán trỏ thành các 
“át chủ bài” của thị trường tài chính, và chương trình cao học tài 
chính ở các nơi có toán khá nặng. Có những sinh viên Việt Nam sau 
khi tốt nghiệp xuất sắc ở các trường kinh tế hay tài chính, được học 
bổng sang Pháp học cao học, bị “sấy cầu” không theo được, một phần 
chính vì không thể nhai nổi phép tính tích phân ngẫu nhiên này, do 
không được chuẩn bị tốt kiến thức về toán. 


1.5 Học chuyên và học trước chương trình? 


Con người sinh ra bình đẳng với nhau, nhưng không giông nhau 
về năng khiếu bẩm sinh và môi trường phát triển. Khả năng về toán 


học của các trẻ em khác nhau vì vậy cũng khác nhau. Do đó không 


21 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


thể có một chương trình chung nào thích hợp với toàn bộ trẻ em cùng 
lứa tuổi. Một chương trình chung có thể thích hợp với đa số các trẻ 
em, nhưng bên cạnh đó cần các chương trình đặc biệt dành cho các 
trẻ em có năng khiêu đặc biệt hoặc ngược lại có những khó khăn đặc 
biệt khi tiếp cận môn toán (hay những môn học khác). 

Nếu một học sinh có năng khiếu đặc biệt về toán mà cứ phải học 
theo cùng tốc độ với các trẻ em có học lực trung bình thì ắt sẽ dẫn 
đến sự buồn chán và nguy cơ thui chột năng khiêu bẩm sinh. Một giải 
pháp khả dĩ là có thể học theo lớp chuyên toán (chương trình nâng 
cao), hoặc tự học (dưới sự hướng dẫn của ai đó) một chương trình 
nâng cao riêng về toán. 

Chương trình chuyên / nâng cao như thế nào là thích hợp nhất? 
Nếu chương trình đó hướng học sinh giỏi toán lao vào các bài mẹo 
mực, dành quá nhiều thời gian vào các mẹo mực để thi học sinh giỏi 
cho “trúng tủ”, thì không hay. Dù là chương trình thường hay chương 
trình chuyên, thì vẫn cần học những thứ cơ bản nhất, nhiều ứng dụng 
nhất, chứ không phải là các mẹo mực. 

Một chương trình nâng cao khả dĩ chính là chương trình bình 
thường nhưng của năm trên. Ví dụ, học sinh lớp 6 có thể học chương 
trình toán của lớp 7, rồi lớp 8, v.v., thậm chí lóp 12 hoặc đại học, nêu 
đã năm được vững chương trình của các lớp trước. Học như vậy đảm 
bảo về tính cơ bản, vì chương trình phổ thông thường về nguyên tắc 
được thiết kê sao cho bao gồm những kiến thức cơ bản nhất. Ngoài 
ra, nên bổ sung thêm (qua sách báo tham khảo, câu lạc bộ toán học, 
vv.) những kiến thức thú vị mà học sinh có thể hiểu được nhưng 
không được đưa vào chương trình phổ thông chính thức. 


22 


1.6. Tự học là tốt, nhưng có thầy tốt hơn 


1.6 Tự học là tốt, nhưng có thầy tốt hơn 


Ỏ Việt Nam có tình trạng học sinh phải đi học quá nhiều, từ sáng 
đến đêm, hết học chính thức trên lớp lại đi học thêm. Việc đến lớp 
quá nhiều như vậy phản tác dụng: nó có nguy cơ làm cho trẻ trở nên 
mụ mẫm, thụ động, không có thời gian để tự suy nghĩ và tiêu hóa 
kiến thức, và cũng không có thời gian cho các hoạt động khác như 
ngủ, vui chơi, thể thao, âm nhạc, học làm việc nhà, v.v. cũng quan 
trọng cho sự phát triển. Một phần chính vì để tránh vẫn nạn học 
thêm này mà nhiều người muốn cho con vào trường quốc tế hay đi 
“tị nạn giáo dục”. 

Ở một thái cực khác, thay vì xu hướng “nghe giảng quá nhiễu, tự 
học quá ít” là xu hướng “để học sinh tự học là chính” mà một số người 
muôn đưa ra cho cải cách giáo dục. Theo xu hướng này thì giáo viên 
cũng không còn vai trò giảng bài nữa, mà chỉ còn vai trò “hướng dẫn 
học sinh tự sáng tạo khám phá tìm ra các kiến thức”. Xu hướng này 
tuy tương đối mới ở Việt Nam nhưng đã xâm nhập vào các chương 
trình cải cách giáo dục ở các nước tiên tiến trên thê giới như Anh, 
Pháp từ nửa thế kỷ nay, dựa trên chủ thuyết “constructivisme” (“tự 
xây dựng kiến thức”) của Jean Piaget, một người từng “làm mưa làm 
gió” trong giáo dục. 

Theo chủ thuyết “constructivisme” của Piaget, thì học trò “tự xây 
dựng” các kiến thức của mình, thầy nói chung không giảng kiến thức 
mà chỉ gợi ý cách tìm. Chủ thuyết này, cùng với những câu nghe bùi 
tai như “lây học trò làm trung tâm”, và khoác chiếc áo “khoa học, đổi 


mới”, đã nhanh chóng làm “mủi lòng” các quan chức giáo dục và các 


23 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


chuyên gia giáo dục của nhiều nước. Tuy nhiên, kết quả nó đem lại 
hoàn toàn trái ngược với mong đợi: đầu tư cho giáo dục nhiều lên 
nhưng trình độ của học sinh giảm đi. 

Ví dụ, ỏ Pháp, theo một báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học năm 
20042] trong 30 năm kể từ thời điểm bắt đầu cải cách giáo dục 
ỏ Pháp theo hướng “constructivisme” vào những năm 1970, chương 
trình môn toán đã bị thụt đi 1,5 năm, tức là tính trung bình thì học 
sinh học đến lóp 12 ngày nay chỉ còn trình độ về môn toán bằng học 
sinh học lớp 10 thời những năm 1970! Trong khi đó thì sự phát triển 
của khoa học và công nghệ ngày càng đòi hỏi nhiều hiểu biết về toán. 

Nhà toán học nổi tiếng Lau- 
rent Lafforgue cùng các tác giả 
khác có viết cả một quyển sách Laurent Lafforgue et Liliane Lurcat 


présentent 


về bi kịch của nền giáo dục 

Pháp vào năm 2007: Laurent +0 ^ 

Lafforgue, Liliane Lurcat et Col- La débãcle 
h 7LA 1⁄ ` 9 ® 

lectHif, La đébácle de lécole: une de [ école 


tragédie incomprise, 09/2007. 


(Sự “đổ võ” của trường học: một UNE TRAGÉDIE 
bi kịch không được thấu hiểu). INCOMPRISE 


Một trong các nguyên nhân 
chủ chốt mà Lafforgue đưa ra 
để giải thích tình trạng suy sút 
của nền giáo dục Pháp chính 5x UY NI 


là: chủ thuyêt “constructivisme” 





Xem: http://www.ihes.fr/ lafforgue/textes/SavoirsFondamentaux.pdf 


24 


1.6. Tự học là tốt, nhưng có thầy tốt hơn 


của Jean Piaget khi được các nhà chức trách ép sử dụng đã phá 
hoại hệ thông giáo dục. Những người theo “constructivisme” quá chú 
trọng khía cạnh “tìm tòi sáng tạo” mà coi nhẹ khía cạnh “truyền đạt, 
luyện tập, tiếp thu bằng cách bắt chước làm theo”, dẫn đến hậu quả 
là học sinh bị hổng kiến thức, thiếu nên tảng, và những kiến thức 
đơn giản nay bỗng biến thành phức tạp. 

Không chỉ môn toán, mà các môn học khác ở Pháp cũng hứng 
chịu hậu quả nghiêm trong của chủ thuyết Piaget. Ví dụ, trong môn 
tiếng Pháp, thay vì dạy chia động từ như ngày xưa, với chủ thuyết 
“constructivisme” người ta bắt học sinh “quan sát những sự thay đổi 
trong dạng động từ”. Hệ quả: một tỷ lệ khá lớn học sinh Pháp đến khi 
vào đại học cũng không biết chia động từ cho đúng. Trong môn lịch 
sử, kiên thức lịch sử trang bị cho học sinh thì hạn chế, nhưng lại đòi 
hỏi học sinh bình luận về các tài liệu cứ y như trẻ em là các nhà sử 
học. Kết quả là các “bình luận tự do” đó thực ra là các câu giáo điều 
đã được viết trước (bởi học sinh có biết gì đâu để mà bình luận). Môn 
lịch sử được dạy hời hợt đến mức học sinh lẫn lộn về thứ tự thời gian 
(chronology) của các sự kiện, kể cả các học sinh “khá” PTTH cũng 
không biết các hoàng đề Napoleon và Louis XIV ai sinh trước ai sinh 
sau. 

Ở các nước khác chịu ảnh hưởng của Piaget, tình hình cũng tôi 
tương tự. Một nghiên cứu thông kê ở Canada (xem: http://www.ccl- 
cca.ca/pdfs/JARL/Jarl-Vol3Article1.pdf) cho thây trong các phương 
pháp giảng dạy khác nhau thì phương pháp theo “constructivisme” 
là phương pháp luôn cho kết quả tôi tệ nhất. Ở Thuy Sĩ, quê hương 


của Piaget, người ta phải kêu trời rằng, nền giáo dục phổ thông của 


25 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


Thuy Sĩ trước những năm 1970 được coi là mẫu mực thê, mà từ khi 
bị nhiễm “constructivisme” đã trở nên suy sút nặng. 

Ở Việt Nam, có một số người muốn cải cách giáo dục theo hướng 
“constructivisme” của Piaget, coi nó như là “kinh thánh”, tô điểm 
thêm cho nó thành những lý thuyết với những cái tên rất kêu như là 
“công nghệ giáo dục”, nhưng về cơ bản thì tương tự như là những 
cái mà ở các nước khác người ta đã trải qua và đã và đang phải hứng 
chịu hậu quả. Các bậc phụ huynh và những người làm trong ngành 
giáo dục nên hết sức để phòng chuyện này, không phải cái gì khoác 
áo “khoa học, công nghệ” cũng là khoa học, công nghệ, kể cả trong 
giáo dục. 

Vì sao học theo kiểu “tự xây dựng kiến thức” lại chậm hơn nhiều 
so với có được nghe thầy giảng? Thực ra đây là một điều cơ bản mà 
từ xưa người ta đã biết, có điều một sô học thuyết “lang băm” đã làm 
nhiều người quên đi mất điều cơ bản này. 

Người Việt Nam có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Người 
Trung Quốc có câu “Nghe thầy một giờ hơn tự mây mò cả tháng”. 
Theo ước tính, trung bình học có thầy giảng giải nhanh gấp 3 lần so 
với tự học. Đặc biệt là đôi với các học sinh có học lực trung bình, 
việc được nghe giải thích kiên thức một cách rõ ràng là rất cần thiết, 
trong khi chỉ có một tỷ lệ nhỏ các học sinh thông minh đặc biệt là có 
thể dễ dàng tự tìm ra các qui luật. 

Có những người lầm tưởng rằng, kiến thức đã có sẵn trong sách 
vỏ hết rồi, thì cần gì thầy giảng cho nữa, cứ đọc là xong. Kiến thức 
ở trong sách không có nghĩa là nó có thể nhảy vào não một cách dễ 


dàng. Nêu không có người hướng dẫn, thì hoàn toàn có thể đọc mà 


26 


1.6. Tự học là tốt, nhưng có thầy tốt hơn 


không hiểu, hoặc là tưởng mình đã hiểu tuy thực sự chưa hiểu gì, 
dẫn đến tẩu hoả nhập ma. Tệ hơn nữa, thì có thể đọc phải những 
sách nhảm nhí, sách viết sai, v.v. 

Quá trình tự đi tìm ra kiến thức, tìm ra chân lý bao giờ cũng khó 
khăn lâu dài hơn là quá trình tiếp thu lại từ những người đã nắm được 
nó. Những kiến thức mà học sinh được học bây giờ là những thứ mà 
các nhà bác học của những thế kỷ trước phải mắt cả đời người để tìm 
ra. Không thể bắt học sinh đi lại con đường khám phá đó, vì như thế 
sẽ mật quá nhiều thời gian. Và tất nhiên khi lãng phí quá nhiều thời 
gian tâm trí vào việc “phát minh lại cái bánh xe”, học sinh sẽ không 
còn đủ thời gian để tiếp cận các kiến thức cần thiết khác. 

Điều trên không có nghĩa là học sinh không nên nghiên cứu và 
sáng tạo. Nghiên cứu và sáng tạo cũng là cần thiết, nhưng phải dựa 
trên một nền tảng cơ sở đã có chứ không thể rỗng ruột mà nghiên 
cứu sáng tạo được cái hay ho. Để học nghiên cứu sáng tạo, thì những 
người thầy tốt nhất cho việc đó chính là những người đã nghiên cứu 
và sáng tạo: các nhà khoa học, nhà sáng chê, nghệ sĩ, v.v. (chứ không 
phải là những người dạy nghiên cứu mà bản thân chưa có công trình 
nghiên cứu quan trọng nào). Cũng chính bởi vậy mà để học văn và 
học tiếng, thì học sinh nên đọc các bài thơ, mẩu truyện hay của các 
nhà văn để nhờ đó mà thích học đọc, thấy được cái hay cái đẹp sự 
sáng tạo của ngôn ngữ chứ không phải ngay từ lớp một đã học các 
khái niệm ngôn ngữ phức tạp nhưng trên các ví dụ nhạt nhẽo vô 
nghĩa. 

“Constructivisme” là kiểu “tự học là chính tuy có thầy đứng bên 


cạnh”. Còn một kiểu tự học “oách hơn”, là tự học không cần thầy. Ở 


27 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


đây tôi không nói đến việc ôn bài hay làm bài tập về nhà, vì đó là 
những lúc tự học nhưng vẫn theo một chương trình có thầy hướng 
dẫn. Tôi muốn nói đến việc tự học mà không có thầy hướng dẫn, thì 
kết quả sẽ ra sao? 

Có một vị giáo sư ở Việt Nam rất tự hào về việc mình “tự học 
thành tài”, viết sách dày cả ngàn trang về việc tự học, với ví dụ chính 
là bản thân vị ấy. Tôi không nghỉ ngờ gì về sự thông minh của vị giáo 
sư này, và ngoài ra vị giáo sư này còn từng là một nhà quản lý khá 
thành công. Chỉ có điều đáng tiệc rằng, vị này hoàn toàn ảo tưởng về 
mình trong khoa học: vị tự coi mình là thiên tài khoa học, một trong 
mấy trăm bộ óc vĩ đại nhất của thế giới, sánh ngang tầm với các nhân 
vật lừng danh toàn cầu, trong khi công trình của vị chẳng được ai 
trên thế giới quan tâm trích dẫn. Đây chính là một ví dụ về sự rủi ro 
của việc tự học mà không có người hướng dẫn: dễ bị “đâm vào ngõ 
cụt”, dễ bị hoang tưởng về mình. 

Bản thân tôi cũng từng tự học nhiều thứ, với các mức độ thành 
công hay thất bại khác nhau: từ học bơi, cho đến học thiên văn, tiếng 
Tàu, tiếng Anh, v.v. đều chủ yêu là tự học, không có thầy. Khi mới 
sang Pháp làm việc, tôi chẳng hề nói được một câu tiếng Pháp nào, 
và từ đó đến nay cũng chẳng đi học một giờ tiếng Pháp nào có người 
dạy, toàn tự học. Cả luận án tiễn sĩ của tôi cũng là tự làm, không có 
người hướng dẫn. Nói thế không phải để khoe, mà để làm ví dụ cho 
thấy khả năng tự học của con người cũng không nhỏ. 

Càng nhiều tuổi hay càng học lên cao chúng ta càng cần đến khả 
năng tự học, vì điều kiện để học có thầy có lóp càng ít đi, trong khi 


Ầ ` -Ä . ^ .?« ` ~ z 7+ HÀ ^ z 
nhu câu và niềm vui học tập ở tuổi nào cũng có. Nói thê không có 


28 


1.6. Tự học là tốt, nhưng có thầy tốt hơn 


nghĩa là tự học thì tốt hơn là học có thầy hướng dẫn. Tôi đến lúc đi 
dạy học cho sinh viên vẫn thỉnh thoảng nói sai tiếng Pháp. Nếu có 
điều kiện về thời gian và tiền bạc để học tử tế thì chắc là tiếng Pháp 
của tôi đã tốt hơn nhiều chứ không “ngọng” như hiện tại. 

Vậy, nêu không có được thấy, thì ta có thể làm thế nào để tự học 
cho hiệu quả? Sau đây là một sô biên pháp tốt mà tôi biết: 

Tìm thầy ở xa, ở trên mạng. 

Ngày nay, trong thời đại internet, ngày càng có nhiều bài giảng 
hay của đủ các môn, của những người thây giỏi nhất, có thể tìm đến 
mà xem. Đừng ngại tiếp cận trao đổi qua thư từ với những thầy ở xa 
có thể chỉ bảo cho mình. Các thầy giỏi thường là rất bận, nhưng nêu 
mình tỏ ra thành tâm thì cũng có những lúc sẽ dành được chút thời 
gian cho mình. Đối với một số môn học, có thể tìm thầy dạy trực tiếp 
qua mạng với giá cả phải chăng. Ví dụ, có thể học tiếng Tây Ban Nha 
một thầy (có tiếng mẹ đẻ là Tây Ban Nha) một trò qua skype với giá 
108/tiêng. 

Tìm bạn thay thây. 

Tiếng Việt có câu “học thầy không tây học bạn”. Bạn bè, đồng 
nghiệp tương trợ được cho nhau rất nhiều trong chuyện học. Có 
những khi bạn giải thích lại đễ hiểu hơn thầy giải thích. Có thể kết 
bạn trên internet cho việc cùng học một cái gì đó cũng được. Việc đó 
càng ngày càng trỏ nên đễ dàng. Trong việc học tiếng, thì kết bạn, nói 
chuyện với những người bản xứ là một phương pháp rất hiệu quả. 

Nhúng mình trong môi trường thuận lợi. 


Học cái gì, mà xung quanh mình có nhiều thứ liên quan về cái đó, 


29 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


thì sẽ vào hơn: sách vở, phim ảnh, đồ thí nghiệm, v.v. đều tốt 

Không sợ sai. 

“Ai không làm gì thì mới không bao giờ sai”. Cứ làm đi, đừng sợ 
sai, trừ khi cái sai đó là cái sai gây tai hoạ cho người khác. Tắt nhiên, 
cần phải quan sát kiểm tra để biết mình sai ở đâu mà còn sửa. 

Làm từ từ, vừa làm vừa quan sát cảm nhận và suy nghĩ. 

Khi học một cái gì mới, không nên vội vàng đòi kết quả nhanh. 
Nên làm từ từ (không có nghĩa là lười ít làm, mà là làm với tôc độ 
chậm), vừa làm vừa quan sát nghĩ ngợi để cảm nhận xem mình làm 
như thế có đúng không, sai ở đâu, v.v. Ví dụ như khi tự học bơi: có 
thể quan sát những người xung quanh bơi thế nào, rồi khi mình bơi 
thì làm các động tác thật từ từ, thử nhiều kiểu khác nhau, để cảm 
nhận và suy nghĩ xem động tác nào làm như thế nào thì bơi được, 
các cử động phải ăn khớp với nhau như thế nào, v.v. Sau khi đã làm 


chậm nhưng mà đúng rồi thì mới làm nhanh dân lên. 


1.7 Thấy cây mà chẳng thấy rừng 


Khi mới tốt nghiệp phổ thông vào năm 1985, tôi vớ được một 
cuốn sách nhan đề “Giải tích thực” của Natanzon. Cuôn sách đó chủ 
yêu việt về tính chất của các tập đo được (measurable) và các hàm đo 
được trên R và tích phân Lebesgue. Tôi khoái cuốn sách đó lắm, say 
sưa đọc nó từ đầu đến cuối, thuộc từng định lý. Khi hỏi một số thây, 
được biết sách đó tương đương với “giải tích 3”, dành cho những sinh 


viên toán năm trên của đại học, thì tôi lại càng khoái, cứ tưởng minh 


30 


1.7. Thấy cây mà chẳng thấy rừng 


sắp thành nhà toán học đến nơi, đi đâu nhìn thầy gì cũng nghĩ có 
thể “tích phân Lebesgue” nó được. Đến khi vào học đại học thật sự 
rồi, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ảo tưởng đó, mà lơ là các môn học khác. 
Cho đến một lần, tình cờ tôi đọc một bài bình luận về cuồn sách của 
Natanzon, trong đó có một câu phê bình “thấy cây mà chẳng thấy 
rừng”, và nhận ra rằng lâu nay mình vẫn bị mắc “bệnh” đó. 

“Bệnh thấy cây mà chẳng thấy rừng” có lẽ là một trong những 
“bệnh” dễ mắc, hay như người ta nói, “có cái búa nhìn đâu cũng 
tưởng là đỉnh”, hay tệ hơn thì thành “ếch ngồi đáy giếng”, “đốt mà 
không biết mình đốt”, biết được một cái gì đó đã lầm tưởng rằng cái 
đó là “tắt cả” rồi, không biết được những cái khác nữa. 

Những “nhà toán học nghiệp dư” ngày nay thường là những người 
yêu toán nhưng bị mắc phải “bệnh” tương tự như thấy cây mà chẳng 
thấy rừng: họ chỉ biết các kiến thức toán tương đối sơ cấp và cứ cô 
gắng loay hoay giải các bài toán với các kiến thức hạn hẹp đó, mà 
không tìm hiểu toán học hiện đại ra sao, các công cụ mới của toán 
học mạnh mẽ như thê nào. 

Tất nhiên, xã hội ngày nay đòi hỏi sự chuyên môn hóa, mỗi người 
cần thật giỏi trong một lĩnh vực chuyên sâu của mình. Nhưng giỏi 
trong một lĩnh vực không có nghĩa là chỉ biết mỗi một thứ trong lĩnh 
vực đó thôi. 

Toán học là một thể thông nhất, nhưng nó rất rộng, rất đa dạng, 
gồm nhiều mảng khác nhau, bổ sung hỗ trợ cho nhau. Chính sự đa 
dạng của toán học cho phép chúng ta có cái nhìn đa chiều đôi với 
thế giới, tiếp cận một vẫn để từ nhiều hướng khác nhau, nhiều góc 


độ khác nhau, qua đó hiểu hơn vấn đề và tìm được lời giải tốt hơn. 


31 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


Bởi vậy học toán, kể cả ở bậc phổ thông cũng như ở bậc đại học và 
nghiên cứu, nên học rộng chứ không chỉ bó hẹp vào mỗi một thứ nào 
đó, vì nêu như thế sẽ có cái nhìn phiên diện hạn hẹp về toán. 

Để có thể học rộng, thì không nên mất quá nhiều thời giồ vào 
những thứ có tính tiểu tiết, mẹo mực, tuy có thể là thú vị nhưng sẽ 
rất ít khi dùng đến, mà nên dành thời gian cho những kiến thức cơ 
bản khác với công dụng lớn hơn. Tất nhiên, với một người mày mò 
tự học, như là đi lạc trong rừng, thì khó biết được đâu là những thứ 
cơ bản nhất quan trọng nhất và đâu là những tiểu tiết, và cũng chính 


vì thế mà việc có thầy tốt hướng dẫn là quan trọng. 


1.8 Toán học và thuật toán 


Nói một cách lý tưởng, việc học toán đem lại là khả năng suy 
nghĩ một cách chiến lược, thuật toán, khi gặp phải mọi tình huỗông 
mới trong cuộc sông và trong công việc, và đây chính là một trong 
các lý do quan trọng nhất vì sao nên học toán. Vẫn để thuật toán cũng 
chính là vân để trọng tâm của tin học (khoa học máy tính), và tin học 
cũng chính là “con đẻ” của toán học. 

Tuy nhiên, hiện tại, ở Việt Nam cũng như trên thê giới, lối tiếp cận 
toán học theo kiểu chiến lược, thuật toán còn chưa được chú trọng 
đúng mức trong chương trình giáo dục phổ thông. Học sinh chỉ được 
học một số thuật toán (phương pháp giải bài) có sẵn rồi cứ thê đập 
khuôn giải các bài toán, mà không được học về cách phân tích thuật 
toán, tìm thuật toán, chiên lược giải quyết các vẫn để mới, và do đó 


mỗi khi gặp một vấn đề “lạ” là tắc tịt không biết phải làm thế nào, 


32 


1.8. Toán học và thuật toán 


dù cho vẫn đề “lạ” đó thực ra không có gì phức tạp lắm. 

Một ví dụ tiêu biểu cho khẳng định trên là hai bài cuối cùng (số 
5 và sô 6) của kỳ thi toán olympic quốc tế (IMO) năm 2014. Đây 
là hai bài hơi “lạ”, và thế là hầu hết các thí sinh (tạm coi là những 
học sinh phổ thông giỏi toán nhất của toàn thế giới) “gẫy cầu” không 
giải được. Đoàn Việt Nam chỉ có hai bạn giải được bài số 5, và không 
bạn nào giải được bài sô 6. Kết quả của hầu hết các đoàn khác cũng 
không khá hơn. Mặt khác, hai bài toán này chỉ dùng đến kiến thức 
toán lớp 6 chứ chẳng cần đến kiến thức PTTH, và lời giải của chúng 
cũng không có gì rắm rối, có thể viết trọn vẹn trong một trang giấy 
mỗi bài. Đây thật là một “nghich lý”, và nó cho thấy việc dạy toán 
và học toán ở phổ thông hiện tại (kể cả ở các lớp chuyên toán) có lỗ 
hổng lớn. 

Để bài số 5 của IMO2014 như sau: 

Có một đông đông xu có tổng mệnh giá nhỏ hơn hoặc bằng 99,5, 
sao cho mệnh giá của đồng xu nào cũng có dạng 1/n với n là số tự 
nhiên. (Các đông xu khác nhau có thể có mệnh giá khác nhau). Chứng 
mình rằng chia được đông đồng xu thành không quá 100 túi sao cho 
tổng mệnh giá của mỗi túi không vượt quá 1. 

Làm sao để tiếp cận một bài toán “lạ hoắc” như trên, với giả sử là 
bạn không “trúng tủ”, chưa từng làm một bài rất tương tự như thế? 

Một phương pháp tiếp cận chung gồm 4 bước sau (lặp di lặp lại 
nêu cần thiết), gọi tắt là QSTK : quan sát, suy luận, tính toán, kiểm 
tra. Bồn bước này chẳng phải do tôi nghĩ ra, mà là đã được đúc kết 
từ lâu, và được trình bày rất hay trong quyển sách “Ba ngày ở nước Tí 


33 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


Hon|®|nổi tiếng của Lẽvshin. 

Trong các bước quan sát và 
lý luận có việc quan sát các 
tương quan trong bài toán, làm 
thử các trường hợp riêng, dựa 
vào các trường hợp riêng để đưa 
ra các giả thuyết liên quan rồi 
xét các giả thuyết đó, biến đổi 
để đơn giản hóa bài toán, đưa 
về các dạng bài toán quen thuộc 
hơn hay dễ giải hơn. 

Nhiều khi, tổng quát hóa 
cũng chính là một cách để đơn 
giản hóa. Nếu là vẫn để lón, 


phức tạp, thì phải chia để trị, tức 





5 ‹ 
Sputnftc DI?” 12 À0. 4101730002001 0/4 


là làm sao chia nó ra thành các bước nhỏ hơn, giải quyết từng bước 


đó dễ dàng hơn là giải quyết toàn bộ vẫn đề. 


Có một người bạn của tôi, là chuyên gia máy tính, có nói với tôi 


một câu rất hay từ đầu những năm 1990: khi được giao một nhiệm 


vụ lập trình, lập trình viên nào mà ngồi vào hì hụi viết chương trình 


ngay thì là lập trình viên tồi. Lập trình viên tốt trước khi viết chương 


trình thì phải quan sát, suy nghĩ đã. Trong toán hay trong nhiều lĩnh 


Z ~ ^ ⁄, . ? . Ầ Z ` ^ r 
vực khác cũng vậy, trước khi “bổ củi” cân quan sát và suy luận để 





®)Bản dịch của Phan Tắt Đắc có từ năm 1976. Bản dịch mới và chính xác hơn 


của Nguyễn Tiên Dũng do Sputnik Eduation phát hành từ năm 2015. Trong quyển 
“Nước Tí Hon” thì chữ K là “kết luận”, khi nói về các khám phá mới. 


34 


1.8. Toán học và thuật toán 


hình dung vẫn đề. 

Trong trường hợp bài toán số 5 trên, thì có thể quan sát ngay là 
sô 99,5 gắn với số 100. Từ đó ta có giả thuyết là nếu thay 99,5 và 
100 bởi N — 1/2 và N trong đó N là số tự nhiên bất kỳ thì vẫn đúng. 
Nếu như bài toán chỉ đúng khi W = 100 chứ không đúng với W khác, 
khi đó thì bài toán chắc là khá phức tạp, nhưng đây là đề thi để học 
sinh có thể làm trong vòng một vài tiếng, không quá phức tạp được, 
nên giả thuyết là bài toán đúng với W bất kỳ là giả thuyết tương đối 
khả dĩ. Việc thay 100 bằng @ tùy ý này cho phép chúng ta giả sử là 
không có đồng xu nào có mệnh giá 1. Thật vậy, nêu có z đồng có 
mệnh giá 1 thì cho các đồng đó vào rn túi, còn lại W = 100 — m túi 
và số tiền < 99,5 — mm = N — 1/2. 

Một bước lý luận thông dụng quan trọng là: ta cứ thử giải quyết 
vân để một cách “ngây thơ” nhất, để xem nó tắc ở chỗ nào, khó ở chỗ 
nào. Ở đây có nghĩa là, ta cứ thử bỏ dẫn tiền vào 100 túi, cho đến bao 
giờ bỏ được hết hoặc bị tắc không bỏ được nữa thì thôi. Nhưng khi 
nào thì có thể bị tắc? Đó là khi còn một đồng tiền mà cứ bỏ vào túi nào 
cũng khiễn cho mệnh giá của túi đó vượt quá 1. Vì có W túi mà tổng 
tiền < N — 1/2, nên có túi có lượng tiền < (W— 1/2)/N =1-— 1/2N. 
Điều đó có nghĩa là, nêu có đồng tiền còn lại không bỏ được vào túi 
nào, thì mệnh giá của nó phải lớn hơn 1/2. Cách giải quyết “ngây 
thơ” này cho ta quan sát sau, làm đơn giản hóa vân đề: ta có thể giả 
sử tất cả các đồng tiền có mệnh giá > 1/2N, chứ không cần quan tâm 
đến các đồng tiền có mệnh giá < 1/2N nữa. (Các đồng có mệnh giá 
< 1/2N luôn có thể bỏ vào, sau khi đã giải quyết các đồng có mệnh 
giá > 1/2N). 


35 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


Một bước lý luận thông dụng quan trọng khác là: làm sao đơn 
giản hóa bài toán, đưa về những trường hợp đơn giản nhất có thể 
(gọi là phương pháp reduction trong toán). Ở đây, có thể hiểu là có 
ít xu thì đơn giản, càng có nhiều xu thì phức tạp hơn. Như vậy, ta có 
thể tìm cách làm giảm số đồng xu. Có một cách hiển nhiên là: nêu 
có thể đổi hai hay nhiều đồng xu trong đống lây một đồng xu khác 
(có mệnh giá bằng tổng mệnh giá của các đồng kia), thì ta đơn giản 
hóa được đông đồng xu: nếu giải được sau khi đã đổi, thì sau khi giải 
xong ta có thể đổi lại để có lời giải cho đồng đồng xu ban đầu. (Thay 
vì đổi xu, có thể hình dung là buộc các đồng xu nhỏ vào nhau để tạo 
một đồng xu to hơn với mệnh giá vẫn có dạng 1/% cũng được). Cứ 
đổi xu để đơn giản hóa như vậy, ta đưa được bài toán về trường hợp 
mà không còn đổi xu được nữa. 

Đến đây, bài toán đã đơn giản hóa đi đáng kể, vì ta chỉ còn cần 
xét trường hợp sau: tổng mệnh giá < N - 1/2, có N túi, không có 
đồng xu nào có mệnh giá bằng 1, không có một nhóm các đồng xu 
nào có thể đổi thành một đồng xu khác, và không có đồng xu nào có 
mệnh giá nhỏ hơn 1/2N. Tắt cả các trường hợp còn lại đều suy giản 
về được trường hợp này. 

Bây giờ lại quan sát tiếp xem trường hợp cuối cùng này ra sao. 
Ta sẽ quan sát thấy là với mọi số tự nhiên k thì không có quá 1 đồng 
xu có mệnh giá 1/2 và không có quá (2 — 2) đồng xu có mệnh giá 
1/(2k— 1) (vì sao thế?). Từ đó có cách xếp xu vào túi như sau: túi thứ 
l; chứa các đồng xu mệnh giá 1/(2k — 1) và 1/2k, với k = 1,...,N. 
(Bạn đọc hãy tự kiểm tra rằng cách này OK). 


Tôi viết lời giải cho bài số 5 phía trên khá dài dòng để giải thích 


36 


1.8. Toán học và thuật toán 


quá trình suy nghĩ dẫn đến lời giải, còn tất nhiên khi viết thành lời 
giải “tròn trịa” thì có thể viết ngắn hơn nhiều. Nhìn từ quan điểm 
thuật toán, bài số 5 này thật ra khá đơn giản, vì chỉ sau vài bước lược 
giản hóa dễ thây là đã đưa về được trường hợp chia được ngay thành 
các túi. Bạn nào học về lập trình máy tính chắc sẽ nghĩ ngay được 
cách viết chương trình chia xu dựa trên các bước phía trên. 

Bài số 6 của [MO 2014 còn “lạ” hơn bài số 5 nữa. Đề bài như sau: 

Giả sử có › đường thẳng trên mặt phẳng, sao cho không có 2 đường 
nào song song và không có 3 đường nào đông qui. CMR có thể tô ít nhắt 
vn đường bằng màu xanh, sao cho không có miễn bị chặn nào trên mặt 
phẳng có biên toàn là màu xanh. 

Con số v⁄n trong để bài có lẽ là con số gây hoang mang, bởi thoạt 
nhìn chẳng biết nó từ đâu ra. Số các điểm cắt nhau của các đường là 
n{n — 1)/2, còn số các miễn bị chặn thì là (n — 1)(ø — 2) /2, tức là đều 
so được với n2, chứ chẳng có cái gì trên mặt phẳng có số lượng dạng 
vn. Những hoang mang như vậy có thể ảnh hưởng xâu đến tâm lý, 
khiến việc tìm lời giải trỏ nên khó khăn hơn. 

Bỏ qua các hoang mang, ta cứ thử làm một thuật toán “ngây thơ” 
để giải quyết vẫn để tô màu, xem nó sẽ gặp khó khăn bề tắc ỏ đâu. 
Thuật toán ngây thơ đó là: đầu tiên ta tô một đường bất kỳ màu 
xanh. Sau đó cứ còn tô được thêm đường màu xanh (sao cho không 
có miễn bị chặn nào trên mặt phẳng có biên toàn là màu xanh) thì tô 
tiếp, còn đến lúc không tô được thêm nữa thì dừng lại. Gọi sô đường 
tô được lúc dừng lại là #. Nếu thuật toán đơn giản này mà OK, thì tức 
là ta có k2 > n. Như vậy, nêu ta chứng minh dược k2 > ø thì OK. 


Một phương pháp chứng minh thông dụng là dùng phản chứng. 


Sử 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


Tức là ta sẽ chứng minh rằng, nếu đã tô được đường, và ø > k2, thì 
còn tô thêm được đường nữa. Để chứng minh điều đó, chỉ cần chứng 
minh rằng sô đường cấm không vượt quá k2 —  = k(k — 1). Đường 
câm tức là đường mà nếu tô nó thì sẽ có miễn bị chặn với biên toàn 
màu xanh. 

Bây giờ lại vận dụng nhận xét sau: số điểm nút xanh (= giao 
điểm của các đường xanh) là š( — 1)/2, nên nêu ta làm sao thiết lập 
quan hệ được giữa các đường câm và các nút xanh, kiểu “đương cắm 
nào cũng cho bởi nút xanh, và mỗi nút xanh không cho quá 2 đường 
xanh” thì là OK. Ý tưởng là như vậy. Đi vào cụ thể hơn, thì quan hệ 
sẽ là: mỗi đường cấm ứng với ít nhất 2 đoạn cắm (1 đoạn cấm là một 
đoạn màu xanh đi từ 1 nút xanh đến đường cắm), còn từ mỗi nút 
xanh chỉ đi ra được nhiều nhất là 4 đoạn câm thôi. Và lời giải đến đây 
gần như là kết thúc (bạn đọc có thể tự viết lại lời giải hoàn chỉnh, sẽ 
không quá 1 trang giấy). 

Đấy là chuyện thi toán quốc tế. Quay lại chuyện dạy toán và học 
toán “bình thường”. Mọi thứ trong toán học, khi ta nhìn từ quan 
điểm thuật toán, sẽ sáng sủa lên nhiều, và cách nhìn đó cũng cho 
phép chúng ta đánh giá cái gì là cơ bản hơn, là cần thiết hơn. 

GS Phùng Hồ Hải gần đây có chỉ ra rằng thuật toán Euclid, một 
trong những thứ kinh điển và cơ bản nhất của toán học, không được 
chú trọng đúng mức trong chương trình toán PTCS, dẫn đến sự “vòng 
vo” trong chứng minh một sô định lý. Cách lẫy ước sô chung lớn nhất 
của hai số một cách tự nhiên và hiệu quả nhất là cách dùng thuật 
toán Euclid, nhưng thay vì dùng cách đó, học sinh được học là cần 
phân tích ra thừa số nguyên tô để lẫy ước chung lón nhất (là cách 


38 


1.8. Toán học và thuật toán 


phức tạp hơn từ quan điểm thuật toán). 

Trong năm học 2013-2014, 
tôi có dạy toán cho một lớp 
đại học năm thứ nhất chuyên 
ngành tin học, thay cho một 
đồng nghiệp nghỉ đẻ. Một số 
bạn sinh viên phàn nàn với tôi 
là chương trình toán chán quá, 
chẳng thấy liên quan gì đến tin 
học. Mà đúng thê thật, tôi đọc 
chương trình cũng thấy chán. 
Nhưng tôi chỉ là “lính đánh 
thuê” chứ không soạn chương 





trình nên không thay đổi được 
nó. Cái mà tôi cô gắng làm để Một quyển sách Sputnik có bàn 
“bù trừ” lại là giải thích thêm nhiều về thuật toán 

cho các sinh viên những khái 

niệm mà họ học chính là các thuật toán có ý nghĩa ra sao. 

Ví dụ như, công thức nội suy Lagrange chính là thuật toán để vẽ 
đường cong “đơn giản nhất, đẹp mắt nhất” đi qua một số điểm cho 
trước, và khi người ta thiết kế ô tô, tàu bay thì thay vì vẽ toàn bộ các 
điểm người ta chỉ cần vẽ ít điểm thôi rồi nội suy ra các điểm còn lại 
theo kiểu công thức đó. Hay như chuỗi Taylor để làm gì? Nó cũng 
chính là thuật toán cho phép chúng ta tính xấp xỉ một cách rất chính 
xác các giá trị của các hàm phức tạp, v.v. Chẳng hạn, ta có thể tính 


r b ⁄Z HA . Z7. ^ 7 Z HÀ ` 
nhấm băng tay các sô như e, sin(1), v.v. với độ chính xác rât cao mà 


há 


Chương 1. Học toán như thế nào? 


không cần máy tính. (Máy tính cũng dùng các thuật toán như ta tính 
nhẩm thôi). 

Khi học sinh sinh viên (đặc biệt là sinh viên tin học) được giải 
thích ý nghĩa thuật toán của các khái niệm toán học, thì họ cũng 
phần khỏi lên. Đối với sinh viên sinh vật, hóa học, v.v. thì có thể cần 
dạy hơi khác đi, với nhiều minh họa ứng dụng toán học trong ngành 
của họ hơn, ví dụ như tại sao lại dùng hàm lũy thừa khi khảo sát dân 
số, v.v. Cuỗi cùng thì toán học vẫn là một tổng hợp các công cụ để mô 
hình hóa và các thuật toán để giải quyết các vân để nảy sinh trong 
mọi lĩnh vực, chứ không phải là một mó khái niệm “từ trên trời rơi 


xuông”. 


40 


Chương 2 


Một sô điều nên và không 


nên khi dạy toán 


2.1 Hiểu và nhớ 


Nên:Dạy và kiểm tra kiến thúc học sinh theo lối “học để hiểu”. 

Không nên: Tạo cho học sinh thói quen học vẹt, chỉ nhớ mà không 
hiểu. 

Các nhà giáo dục học và thần kinh học trên thế giới đã làm nhiều 
phân tích và thí nghiệm cho thây, khi bộ óc con người “hiểu” một cái 
gì đó (tức là có thể “make sense” cái đó, liên tưởng được với những 
kiến thức và thông tin khác đã có sẵn trong não) thì dễ nhớ nó (do 
thiết lập được nhiều “dây nôi” liên quan đến kiến thức đó trong mạng 
thần kinh của não — một neuron thần kinh có thể có hàng chục nghìn 


dây nôi đên các neuron khác), còn khi chỉ cô nhồi nhét các thông tin 


41 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


riêng lẻ vào não (kiểu học vẹt) mà không liên hệ được với các kiên 
thức khác đã có trong não, thì thông tin đó rất khó nhớ, dễ bị não 
đào thải. 

Thực ra thì môn học nào cũng cần “hiểu” và “nhớ”, tuy rằng tỷ 
lệ giữa “hiểu” và “nhớ” giữa các môn khác nhau có khác nhau. Ví 
dụ như ngoại ngữ thì không có gì phức tạp khó hiểu lắm nhưng cần 
nhớ nhiều (tắt nhiên để nhớ được các câu chữ ngoại ngữ thì cũng 
phải liên tưởng được các câu chữ đó với hình ảnh hay ÿ nghĩa của 
chúng và với những thứ khác có trong não), còn toán học thì ngược 
lại: không cần nhớ nhiều lắm, nhưng phải hiểu được các kiến thức, 
và quá trình hiểu đó đòi hỏi nhiều công sức thời gian. 

Có những công thức và định nghĩa toán mà nếu chúng ta quên đi 
chúng ta vẫn có thể tự tìm lại được và dùng được nêu đã hiểu bản 
chất của công thức và định nghĩa đó, còn nêu chúng ta chỉ nhớ công 
thức và định nghĩa đó như con vẹt mà không hiểu nó, thì cũng không 
dùng được nó, và như vậy thì cũng không hơn gì người chưa từng 
biết nó. Ví dụ như công thức tính Christoffel symbol cho liên thông 
Riemann của một metric Riemamn (trong hình học cao cập) là một 
công thức hơi dài, và tôi chẳng bao giờ nhó được chính xác nó lâu tuy 
“mang tiếng” là người làm hình học vi phân: cứ mỗi lần đụng đến thì 
xem lại, nhó được một lúc, rồi lại quên. Nhưng điều đó không làm 
tôi băn khoăn, vì tôi hiểu bản chất của Christoffel symbol và các tính 
chất cơ bản của liên thông Riemann, từ đó có thể tự nghĩ ra lại được 
công thức nêu cần thiết (tổn một vài phút) hoặc tra trên internet ra 
ngay. 


Học sinh và sinh viên ngày nay (là những chuyên gia của ngày 


42 


2.1. Hiểu và nhớ 


mai) có thể tra cứu rất nhanh mọi định nghĩa, công thức, v.v., nhưng 
để hiểu chúng thì vẫn phải tự hiểu, không có máy móc nào hiểu hộ 
được. Khi mới làm giáo sư, theo thông lệ của những người dạy trước 
tôi, tôi thường không cho phép sinh viên mang tài liệu vào phòng thi 
trong các kỳ thi cuối học kỳ, và để bài thi hay có 1 câu hỏi lý thuyết 
(tức là phát biểu đúng một định nghĩa hay định lý gì đó thì được 
điểm). Nhưng trong thời đại mới, việc nhớ y nguyên các định nghĩa 
và định lý có ít giá trị, mà cái chính là phải hiểu để mà sử dụng được 
chúng. Bỏi vậy những năm gần đây, trong các kỳ thi tôi dần dần cho 
phép học sinh mang bắt cứ tài liệu nào vào phòng thi, và đề thi không 
còn các câu hỏi “phát biểu định lý” nữa. Thay vào đó là những bài 
tập (tương đối đơn giản, và thường gần giông các bài có trong các tài 
liệu nhưng đã thay tham số) để kiểm tra xem học sinh có hiểu và sử 
dụng được các kiến thức cơ bản không. 

Về mặt hình thức, chương trình học ở Việt Nam (kể cả bậc phổ 
thông lẫn bậc đại học) khá nặng, nhưng là nặng về “nhớ” mà nhẹ 
về “hiểu”, và trình độ trung bình của học sinh Việt Nam thì yêu so 
với thê giới. (Tất nhiên vẫn có học sinh rất giỏi, nhưng tỷ lệ học sinh 
giỏi thực sự rất ít, và cũng khó so được với giỏi của phương Tây). 
Vẫn đề không phải là do người Việt Nam sinh ra kém thông minh, mà 
là do điều kiện và phương pháp giáo dục, chứ trẻ em gốc Việt Nam 
lớn lên ở nước ngoài thường là thành công trong đường học hành. 
Hiện tượng rất phổ biến ỏ Việt Nam là học sinh học thuộc lòng các 
“kiến thức” trước mỗi kỳ kiểm tra, rồi sau khi kiểm tra xong thì “chữ 
thầy trả thầy”. Việt Nam rất cần cải cách chương trình giáo dục theo 


hướng tăng sự “hiểu” lên, và giảm sự “học gạo”, “nhớ như con vẹt”. 


43 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


Tôi có phỏng vẫn nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành toán 
ở Việt Nam, nhưng khi hỏi một sô kiến thức khá cơ bản thì nhiều em 
lại không biết. Lỗi không phải tại các em mà có lẽ tại hệ thông giáo 
dục. Nhiều thầy cô giáo chỉ khuyên khích học sinh làm bài kiểm tra 
giống hệt lời giải mẫu của mình, chứ làm kiểu khác đi, tuy có thể 
thú vị hơn cách của thầy thì có khi lại bị trừ điểm. Tôi đã chứng kiến 
trường hợp sinh viên chỉ đạt điểm thi 7-8 lại giỏi hơn sinh viên đạt 
điểm thi 9-10 vì kiểu chấm thi như vậy. Kiểu châm điểm như thê chỉ 
khuyến khích học vẹt chứ không khuyến khích sự sáng tạo hiểu biết. 


2.2. Cơ bản và nhiều công dụng 


Nên: Dạy những cái cơ bản nhắt, nhiều công dụng nhất. 

Không nên: Mắt nhiêu thời giờ vào những thú ít dùng đến. 

Trên đời có rất nhiều cái để học, trong khi thời gian và sức lực 
của chúng ta có hạn, và bỏi vậy chúng ta luôn phải lựa chọn xem nên 
học (hay dạy học) cái gì. Nêu chúng ta phung phí quá nhiều thời gian 
vào những cái ít công dụng (hoặc thậm chí phản tác dụng, ví dụ như 
những lý thuyết về chính trị hay kinh tế trái ngược với thực tế), thì sẽ 
không còn đủ thời gian để học (hay dạy học) những cái quan trọng 
hơn, hữu ích hơn. 

Tất nhiên, mức độ “quan trọng, hữu ích” của từng kiến thức đối 
với mỗi người khác nhau thì khác nhau, và phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố như thời gian, hoàn cảnh, sở trường, v.v. Ví dụ như học nói và viết 
tiếng Việt cho đàng hoàng là không thể thiêu với người Việt, nhưng 
không cần thiết với người Nga. Những người muốn làm nghề toán thì 


44 


2.2. Cơ bản và nhiều công dụng 


phải học nhiều về toán, còn sinh viên đại học các ngành khác nói chỉ 
cần học một số kiến thức toán cao cấp cơ bản nhất mà sẽ cần trong 
công việc của họ. Những người muốn làm toán ứng dụng, thì ngoài 
các môn toán, cần phải học các môn mà họ định mang toán ứng dụng 
vào đó. 

Ngay trong các môn toán, không phải các kiến thức nào cũng 
quan trọng như nhau. Và “độ quan trọng” và “độ phức tạp” là hai 
khái niệm khác nhau: không phải cái gì quan trọng cũng phức tạp 
khó hiểu, và không phải cái gì rắm rối khó hiểu cũng quan trọng. 
Giáo viên cần tránh dẫn dắt học sinh lao đầu vào những cái rắm rôi 
phức tạp nhưng ít công dụng. Thay vào đó, cần dành nhiều thời gian 
cho những cái cơ bản, nhiều công dụng nhất. Nếu là cái vừa cơ bản 
và vừa khó, thì lại càng cần dành đủ thời gian cho nó, vì khí nắm bắt 
được nó tức là nắm bắt được một công cụ mạnh. 

Một ví dụ là đạo hàm và tích phân. Đây là những khái niệm cơ 
bản vô cùng quan trọng trong toán học. Học sinh cần hiểu định nghĩa, 
bản chất và công dụng của chúng, và nắm được một số nguyên tắc 
cơ bản và công thức đơn giản, ví dụ như nguyên tắc Leibniz cho đạo 
hàm của một tích, hay công thức “đạo hàm của sin x bằng cos x”. Tuy 
nhiên nếu bắt học sinh học thuộc hàng trăm công thức tính đạo hàm 
và tích phân khách nhau, thì sẽ tốn thời gian vô ích vì phần lón các 
công thức thức đó sẽ không dùng đến sau này, hoặc nêu dùng đến thì 
có thể tra cứu được dễ dàng. 

Một lần tôi thấy có một sách tiếng Việt về tính tích phân cho học 
sinh, đày hơn 150 trang, với rất nhiều công thức phức tạp dài dòng 
(ví dụ như công thức tính tính phân của một hàm số có dạng thương 


45 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


của hai biểu thức lượng giác), mà ngay những người làm toán chuyên 
nghiệp cũng rất hiếm khi cần đến. Thay vì tốn nhiều thời gian vào 
những công thức phức tạp mà không cần dùng đó, học những thứ cơ 
bản khác sẽ có ích hơn. 

Một lần nhà xuất bản Springer có lần nhờ tôi làm phản biện cho 
một quyển sách về hình học vi phân và ứng dụng. Tôi đã khuyên 
Springer không in sách đó, và một trong các lý do là quyển sách chứa 
quá nhiều khái niệm mà ngay sách đó cũng không dùng đến. Ví dụ 
như khái niệm “không gian Lindelof” được đưa vào ở chương đầu, 
phát biểu thành một định nghĩa có đánh số hẳn hoi (chứ không phải 
là chỉ nhắc qua nó trong một ghi chú), nhưng không dùng đến nó 
chỗ nào trong sách, tôi không hiểu người viết sách đưa định nghĩa đó 
vào trong sách để làm gì. 

Một ví dụ khác: các bất đẳng thức. Có những bắt đẳng thức “có 
tên tuổi”, không phải vì nó “khó”, mà là vì nó có ý nghĩa (nó xuất hiện 
trong các vân để hình học, sô học, phương trình vi phân, v.v.). Chứ 
nêu học một đống hàng ngàn bất đẳng thức mà không biết chúng 
dùng để làm gì, thì khá là phí thời gian. Phần lón các bắt đẳng thức 
(không kể các bât đẳng thức có tính tổ hợp) có thể được chứng minh 
khá dễ dàng bằng một phương pháp cơ bản, là phương pháp dùng 
đạo hàm hoặc sai phân. Thay vì học phương pháp đa năng này, học 
sinh lại mắt quá nhiều thời gian với các kiểu mẹo mực để chứng minh 
bắt đẳng thức. 

Các mẹo mực có ít công dụng, chỉ dùng được cho bài toán này 
nhưng không dùng được cho bài toán khác (bởi vậy mới là “mẹo 
mực” chứ không phải “phương pháp”). “Mẹo mực” có thể làm cho 


46 


2.2. Cơ bản và nhiều công dụng 


cuộc sông thêm phong phú, nhưng nêu mắt quá nhiều thời gian vào 
“mẹo mực” thì không còn thời gian cho những cái cơ bản hơn, giúp 
tiên xa hơn. Như là trong công nghệ, có cải tiễn cái đèn dầu đến mấy 
thì nó cũng không thể trở thành đèn điện. 

Hồi còn nhỏ, có lần tôi đi thi học sinh giỏi (lớp 6?), có bài toán 
tìm cực đại. Tôi và một số bạn cùng lóp dùng đạo hàm tính ngay ra 
điểm cực đại. Cách làm đó là do chúng tôi tự đọc sách mà ra chứ 
không được dạy. Nhưng khi viết lời giải thì lại phải giả vờ “đoán mò” 
điểm cực đại, rồi viết hàm sô dưới dạng một số (giá trị tại điểm đó) 
cộng với một biểu thức hiển nhiên là không âm (ví dụ như vì có dạng 
bình phương) thì mới được điểm, chứ nêu viết đạo hàm thì mất hết 
điểm. Nếu như thầy giáo trừ điểm học sinh, vì học sinh giải bài thi 
bằng một phương pháp “cơ bản” nhưng “không có trong sách thầy”, 
thì điều đó sẽ góp phần làm cho học sinh học mẹo mực, thiêu cơ bản. 

Qua phỏng vẫn một số sinh viên đại học và cao học ngành toán 
của Việt Nam, tôi thấy họ được học nhiều môn “cao cấp”, nhưng vẫn 
thiếu kiến thức cơ bản. Ví dụ như họ học giải tích hàm, với những 
định lý trừu tượng khá là khó. Nhưng họ lại không biết công thức 
Parceval cho chuỗi Fourier là gì, trong khi chuỗi Fourier là một trong 
những khái niệm giải tích cơ bản và nhiều ứng dụng nhất của toán. 
Tôi không có ý nói giải tích hàm là “không cơ bản”. Nó là thứ cần 
thiết. Nhưng nếu những khái niệm và định lý của giải tích hàm chỉ 
được học một cách hình thức, không có liên hệ với chuỗi Fourier hay 


Lắ J z# DQ Lá tì z, ` ^ ^ ^ sš: xƒ” 
với các ví dụ cụ thể khác, thì đó là học “trên mây trên gió”. 


47 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


2.3. Giải thích sao cho để hiểu 








“lÝyou cant 
explain ¡t simply, 
you don t 
understand it 
well enough.” 


—Albert Einstein 


Nên: Giải thích bản chất và công dụng của các khái niệm mới một 
cách trực giác, đơn giản nhất có thể, dựa trên sự liên tưởng tới những 
cái mà học sinh đã từng biết. 

Không nên: Đưa ra các khái niệm mới bằng các định nghĩa hình 
thức, phúc tạp, tối nghĩa. 

Albert Einstein có nói đại ý: “Điều gì mà bạn không thể giải thích 
cho một đứa trẻ hiểu được, thì tức là bản thân bạn chưa hiểu rõ điều 
đó”. Các khái niệm toán học quan trọng đều có mục đích và ý nghĩa 
khi chúng được tạo ra. Và không có một khái niệm toán học quan 
trọng nào mà bản thân nó quá khó đến mức không thể hiểu được. Nó 


chỉ trỏ nên quá khó trong hai trường hợp: 


48 


2.3. Giải thích sao cho dễ hiểu 


1) Người học chưa có đủ kiến thức chuẩn bị trước khi học khái 
niệm đó; 

2) Nó được giải thích một cách quá hình thức, rắm rôi khó hiểu. 

Trong trường hợp thứ nhất, người học phải được hướng tới học 
những kiên thức chuẩn bị (ví dụ như trước khi học về các quá trình 
ngẫu nhiên phải có kiên thức cơ sở về xác suất và giải tích). Trong 
trường hợp thứ hai, lỗi thuộc về người dạy học và người viết sách 
dùng để học. 

Các nghiên cứu về thần kinh học (neuroscience) cho thấy bộ nhớ 
“ngắn hạn” của não rât nhỏ (mỗi lúc chỉ chứa được khoảng 7 đơn vị 
thông tin), còn bộ nhớ dài hạn hơn thì chạy chậm. Thế nào là một 
đơn vị thông tin? Tôi không có định nghĩa chính xác ỏ đây, nhưng ví 
dụ như dòng chữ “TON CHEVAL EST BANAI? đối với một người Pháp 
thì nó là một câu tiếng Pháp chỉ chứa không quá 4 đơn vị thông tỉn, 
rất dễ nhớ, trong khi đôi với một người Việt không biết tiếng Pháp 
thì dòng chữ đó chứa đến hàng chục đơn vị thông tin - mỗi chữ cái 
là một đơn vị thông tin - rắt khó nhớ. Một định nghĩa toán học, nêu 
quá dài và chứa quá nhiều đơn vị thông tin mới trong đó, thì học sinh 
sẽ rất khó khăn để hình dung toàn bộ định nghĩa đó, và như thế thì 
cũng rất khó hiểu định nghĩa. 

Muốn cho học sinh hiểu được một khái niệm mới, thì cần phát 
biểu nó một cách sao cho nó dùng đến một lượng đơn vị thông tin 
mới ít nhất có thể (không quá 7?). Để giảm thiểu lượng đơn vị thông 
tin mới, cần vận dụng, liên tưởng tới những cái mà học sinh đã biết, 
dễ hình dung. Đây cũng là cách mà các “cha đạo” giảng đạo cho “con 


.A `éN ˆ^ '-gẺ . . é .A Lễ ˆ .TP ” 
chiên”: dùng ngôn ngữ giản dị, mà con chiên có thể hiểu được, để 


49 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


giảng giải những “tư tưởng lón”. Khi có một khái niệm mới rất phức 
tạp, thì phải “chặt” nó thành các khái niệm nhỏ đơn giản hơn, dạy 
học các khái niệm đơn giản hơn trước, rồi xây dựng khái niệm phức 
tạp trên cơ sở các khái niệm đơn giản hơn đó (sau khi đã biến mỗi 
khái niệm đơn giản hơn thành “một đơn vị thông tin”). 

Nói theo nhà toán học nổi tiếng VI. Arnold, thì một định nghĩa 
tốt là 5 ví dụ tốt. Định nghĩa nào mà không có ví dụ minh họa thì 
“đáng ngờ”. Đi kèm với những khái niệm mới, định nghĩa mới, luôn 
cần những ví dụ minh họa (hay bài tập) cụ thể để thể hiện bản chất, 
ý nghĩa của khái niệm, định nghĩa đó. Chẳng hạn như khái niệm đa 
tạp. Ví dụ minh họa tiêu biểu nhất (và vì sao có từ “atlas” (tệp bản 
độ) trong định nghĩa đa tạp) chính là bề mặt trái đắt (hình dung như 
mặt cầu) cùng với một tệp bản đỗ phủ toàn bộ trái đất. Một ví dụ tự 
nhiên khác của đa tạp, là tập tật cả các trạng thái vị trí của một vật 
thể (ví dụ như một cái máy bay: nó nằm ở đâu, độ cao bao nhiêu, 
quay hướng nào, nghiêng bao nhiêu, v.v.). Nếu định nghĩa một cấu 
trúc đa tạp là “một lớp tương đương của các atlas” thì đúng về mặt 
hình thức toán học, nhưng rắm rối khó hiểu, trong thực tế chỉ cần 
một atlas là đủ. 

Có những khái niệm toán học “rât khó hiểu”, không phải vì bản 
thân nó “quá khó hiểu”, mà là bởi vì nó được trình bầy một cách rắm 
rôi tôi nghĩa. Một ví dụ tiêu biểu là dãy phổ (spectral sequence) trong 
đại số đồng điều và topo đại số, mà ngay trong số những người làm 
toán chuyên nghiệp cũng có rất nhiều người không hiểu nó. Phần lớn 
các sách khi viết về dãy phổ thì “bỏ bom” cho người đọc một dãy ma 


trận F„ và một “phép phù thủy” để chuyển từ #" sang Ƒ"†!, mà 


50 


2.3. Giải thích sao cho dễ hiểu 


không giải thích được rõ ràng tại sao. Trong khi đó, các ý tưởng xuất 
phát điểm của dãy phổ thực ra rất là trong sáng, và nêu đi theo các 
ý tưởng đó một cách tự nhiên để tìm ra dãy phổ thì sẽ thây dãy phổ 
không có gì khó hiểu. (Khi có một lọc (fltration) thì đối đồng điều 
có thể được chặt ra nhiều khúc nhỏ bằng lọc đó, và có thể tính từng 
khúc nhỏ qua phương pháp “gần đúng”, khi lấy giới hạn thì được 
phép tính chính xác - “phép phù thủy” nhắc đến lúc trước chẳng qua 
là một phép chiếu tự nhiên lên các không gian gần đúng khác nhau). 

Bản thân tôi khi đọc các tài liệu toán cũng rất vất vả chật vật để 
hiểu các khái niệm trong đó, và tất nhiên có nhiều khái niệm đến bây 
giờ tôi vẫn không hiểu và có thể sẽ không bao giờ hiểu. Có những khi 
hiểu ra rồi thì lại thây “nó đơn giản mà tại sao người ta viết nó rắm 
rôi thế”. Một đồng nghiệp của tôi kể: đọc các sách về cơ học cổ điển, 
không hiểu gì hết, cho đến khi đọc quyển sách của ông Arnold thì 
mới hiểu, vì ông ta viết cũng từng đấy thứ như trong các sách khác, 
nhưng sáng sủa hơn hẳn. Nhiều sách trong các môn toán khác cũng 
ỏ tình trạng tương tự. 

Trên thế giới, có nhiều người mà dường như “nghề” của họ là biến 
cái dễ hiểu thành cái khó hiểu, biến cái đơn giản thành cái rồi ren. 
Những người làm quảng cáo, thì khiến cho người tiêu dùng không 
phân biệt nổi hàng nào là tốt thật nữa. Những người làm thuê, thì 
đẻ ra một bộ thuê rắm rỗi người thường không hiểu nổi, với một tỷ 
lỗ hổng trong đó, v.v. Ngay trong khoa học, có những người có quan 
niệm rằng cứ phải “phức tạp hóa” thì mới “quan trọng”. Thay vì nói 
“Vô va rửa tay” thì họ nói “có một phần tử người, mà ảnh qua ánh xạ 


tên gọi là Vô va, tại một thời điểm T, làm một động tác biên đổi trạng 


51 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


thái của tay từ phạm trù A sang phạm trù B ...”. Nhưng mà một người 
thầy thực sự thì phải làm cho những cái khó hiểu trỏ nên dễ hiểu đối 


với học trò. 


2.4. Gâu hỏi “Để làm gì?” 


Nên: Luôn luôn quan tâm đến câu hỏi “để làm gì?”. 

Không nên: Không cho học sinh biết họ học những thú giảng viên 
dạy để làm gì, hay tệ hơn là bản thân giảng viên cũng không biết để 
làm gì. 

Quá trình học (tiếp thu thông tin, kiến thức và kỹ năng mới) là 
một quá trình tự nhiên và liên tục của con người trong suốt cuộc đời, 
xảy ra ở mọi nơi mọi lúc (ngay cả giấc ngủ cũng góp phần trong việc 
học) chứ không phải chỉ ở trường hay khi làm bài tập về nhà. Những 
cái mà bộ não chúng ta tiếp thu nhanh nhất là những cái mà chúng 
ta thây thích, và/hoặc thấy đễ hiểu, và/hoặc thấy quan trọng. Ngược 
lại, những cái mà chúng ta thây nhàm chán, vô nghĩa, không quan 
trọng, sẽ bị bộ não đào thải không giữ lại, dù có cô nhôi vào. 

Bỏi vậy, muốn cho học sinh tiếp thu tốt một kiến thức nào đó, cần 
làm cho học sinh có được ít nhất một trong mây điều sau: 1) thích 
thú tò mò tìm hiểu kiến thức đó; 2) thây cái đó là có nghĩa (liên hệ 
được nhiều với những hiểu biết và thông tin khác mà học sinh đã 
có trong đâu); 3) thấy cái đó là quan trọng (cần thiết, có nhiều ứng 
dụng). Tắt nhiên 3 điểm này liên quan tới nhau. Ở đây tôi chủ yêu 
nói đến điểm thứ 3, tức là làm sao để học sinh thây rằng những cái 


họ được học là quan trọng, cần thiết. 


52 


2.4. Câu hỏi “Để làm gì?” 


Một kiến thức đáng học là một kiến thức có ích gì đó, “để làm gì 
đó”. Nêu như học sinh học một kiên thứ với lý do duy nhất là “để thi 
đỗ” chứ không còn lý do nào khác, thì khi thi đỗ xong rồi kiến thức 
sẽ dễ bị đào thải khỏi não. Những môn thực sự đáng học, là những 
môn, mà kể cả nêu không phải thi, học sinh vẫn muốn được học, vì 
nó đem lại sự hiểu biết mà học sinh muốn có được và những kỹ năng 
cần cho cuộc sông và công việc của học sinh sau này. Còn những môn 
mà học “chỉ để thi đỗ” có lẽ là những môn không đáng học. 

Cũng may là phẩn lớn giảng viên không rơi vào tình trạng “dạy 
môn không đáng học”, mà là dạy môn học đáng học, với một chương 
trình gồm các kiến thức đáng học. Tuy nhiên, giảng viên có thể biết 
là “học chúng để làm gì”, “vì sao đáng học”, trong khi mà học sinh 
chưa chắc đã biết. Chính bởi vậy luôn cần đặt câu hỏi “để làm gì”, 
khuyến khích học sinh đặt câu hỏi đó, và tìm những trả lời cho câu 
hỏi đó. Một trả lời giáo điều chung chung kiểu “nó quan trọng, phải 
học nó” ít có giá trị, mà cần có những trả lời cụ thể hơn, “nó quan 
trọng ở chỗ nào, dùng được vào trong những tình huống nào, đem 
lại các kỹ năng øì, v.v.” 

Tiệc rằng việc giải thích ý nghĩa và công dụng của các kiến thức 
cho học sinh còn bị coi nhẹ, không chỉ ở Việt Nam. Có lần tôi hỏi 
một lớp đại học ngành toán đang học đại số tuyên tính ở Việt Nam 
là “đại số tuyên tính dùng làm gì?”. Họ trả lời là không biết. Có lần 
tôi hỏi một nhóm sinh viên ngành sinh vật ở Pháp mới học xong môn 
phương trình vi phân tuyến tính, rằng họ có biết vị dụ phương trình 
nào xuất phát từ các vẫn để thực tế không. Họ cũng trả lời là không 


hề biết. Nếu như giảng viên giới thiệu cho học sinh biết các công 


53 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


dụng của những kiến thức họ được học qua các ví dụ (ví dụ như 
những phương trình vi phân tuyến tính xuất hiện thế nào trong các 
mô hình về tăng trưởng), thì có thể họ sẽ thấy những cái họ học có 
nghĩa hơn, đáng để học hơn, dễ nhớ hơn. 

Trong công việc sau này của học sinh khi đã ra trường, thì câu hỏi 
“để làm gì” lại càng đặc biệt quan trọng. Mọi hoạt động của một tổ 
chức hay doanh nghiệp tất nhiên đều phải có mục đích. Ngay trong 
công việc nghiên cứu khoa học, có nhiều người không làm được kết 
quả nghiên cứu quan trọng nào (tạm định nghĩa quan trọng = được 
nhiều người khác sử dụng) không phải là vì “đốt” mà là vì “không 
biết lựa chọn vân để để nghiên cứu”, mất thời giồ nghiên cứu vào 
những cái ít ý nghĩa, ít ai quan tâm đến. Bỏi vậy học sinh cần làm 
quen với việc sử dụng câu hỏi “để làm gì” từ khi đi học, như một vũ 


khí lợi hại trong việc chọn lựa các quyết định của mình. 


2.5 Không để việc thi lẫn át việc học 


Nên: Tổ chức thi cử sao cho nhẹ nhàng nhất, phản ánh đúng trình 
độ học sinh, và khiến cho học sinh học tốt nhắt. 

Không nên: Chạy theo thành tích, hay tệ hơn là gian trá và khuyến 
khích gian trá trong thì cử. 

Việc kiểm tra đánh giá trình độ và kết quả học tập của học sinh 
(cũng như trình độ và kết quả làm việc của người lón) là việc cần 
thiết. Nó cần thiết bởi có rất nhiều quyết định phải dựa trên những 
sự kiểm tra và đánh giá đó, ví dụ như học sinh có đủ trình độ để có 


thể hiểu những môn học tiếp theo không, có đáng tin tưởng để giao 


54 


2.5. Không để việc thi lắn át việc học 


một việc nào đó cho không, có xứng đáng được nhận học bổng hay 
giải thưởng nào đó không, v.v. Bởi vậy giảng viên không thể tránh 
khỏi việc tổ chức kiểm tra, thi cử cho học sinh. Cái chúng ta có thể 
tránh, đó là làm sao để đừng biến các cuộc kiểm tra thi cử đó thành 
“sự tra tân” học sinh, và có khi cả giảng viên. 

Một “định luật” trong giáo dục là THỊ SAO HỌC VẬY. Tuy mục 
đích cao cả dài hạn của việc học là để mỏ mang hiểu biết và rèn 
luyện kỹ năng, nhưng phần lớn học sinh học theo mục đích ngắn 
hạn, tức là để thi cho đỗ hay cho được giải. Trách nhiệm của người 
thầy và của hệ thông giáo dục là làm sao cho hai mục đích đó trùng 
với nhau, tức là cần tổ chức thi cử sao cho học sinh nào mở mang 
hiểu biết và rèn luyện các k ÿ năng được nhiều nhất cũng là học sinh 
đạt kết quả tốt nhất trong thi cử. 

Nếu “thi lệch” thì học sinh sẽ học lệch. Ví dụ như thi tốt nghiệp 
phổ thông, nêu chỉ thi có 3-4 môn thì học sinh cũng sẽ chỉ học 3-4 
môn mà bỏ bê các môn khác. Trong một môn thi, nêu chỉ hạn chế đề 
thi vào một phần kiến thức nào đó, thì học sinh sẽ chỉ tập trung học 
phần đó thôi, bỏ quên những phần khác. Nếu đề thi toàn bài mẹo 
mực, thì học sinh cũng học mẹo mực mà thiêu cơ bản. Nếu thi cử 
có thể gian lận, thì học hành cũng không thực chất. Nếu thi cử quá 
nhiều lần, thì học sinh sẽ rất mệt mỏi, suốt ngày phải ôn thi, không 
còn thì giờ cho những kiến thức mới và những thứ khác. Nếu thi theo 
kiểu bắt nhớ nhiều mà suy nghĩ ít, thì học sinh sẽ học thành những 
con vẹt, học thuộc lòng các thứ, mà không hiểu, không suy nghĩ. 

Những để thi trắc nghiệm ở Việt Nam vào quãng những năm 
2000-2010 có xu hướng nguy hiểm như vậy: đề thi dài, với nhiều 


55 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


câu hỏi tủn mủn, đòi hỏi học sinh phải nhớ mà điền câu trả lời, chứ 
không đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ gì hết. Thậm chí thi học sinh 
giỏi toán toàn quốc cũng có lần được thi theo kiểu bài tủn mủn như 
vậy, và kết quả là việc chọn lọc đội tuyển thi toán quốc tế năm đó bị 
sai lệch nhiều. Bản thân chuyện thi trắc nghiệm không phải là một 
chuyện tôi, thi trắc nghiệm có những công dụng của nó, ý tôi muốn 
nói ở đây là cách dùng nó trong thi cử ở Việt Nam chưa được tốt. 

Thi cử có thể chia làm 2 loại chính: loại kiểm tra (ví dụ như 
kiểm tra xem có đủ trình độ để đáng được lên lóp hay được cấp bằng 
không), và loại thi đầu (tuyển chọn, khi mà số suất hay số giải thưởng 
có hạn). Loại thi đấu thì cần thang điểm chỉ tiết (ví dụ như khi hai 
người có điểm xấp xỉ nhau mà chỉ có 1 suất thì vẫn phải loại 1 người, 
và khi đó thì chênh nhau 1⁄4 điểm cũng quan trọng), nhưng đối với 
loại kiểm tra, không cần châm điểm quá chỉ li: những thang điểm quá 
nhiều bậc điểm (ví dụ như thang điểm 20, tính từng 1⁄2 điểm một, 
tổng cộng thành 41 bậc điểm) là không cần thiết, mà chỉ cần như các 
nước Nga, Đức hay Mỹ (chỉ có 4-5 bậc điểm) làm là đủ. Kinh nghiệm 
châm thi sinh viên của tôi cho thấy chấm chỉ li từng điểm nhỏ một 
chỉ mắt thời giờ mà không thay đổi bản chất của điểm kiểm tra: sinh 
viên nào kém, sinh viên nào giỏi chỉ cần nhìn qua tổng thể bài kiểm 
tra là biết ngay. 

Kiểm tra nói là một hình thức kiểm tra khá tốt: trong vòng 10-15 
phút hỏi thi cộng với một vài bài tập làm tại chỗ là giảng viên có thể 
“óc lượng” được trình độ của sinh viên khá chính xác. Tuy nhiên, 
kiểu thi nói còn rất hiếm ở Việt Nam, và ngay ở Pháp cũng ít phổ 


biến. Có nhiều người lo ngại rằng thi nói sẽ khó khách quan. Điều 


56 


2.5. Không để việc thi lắn át việc học 


này có lẽ đúng trong điều kiện Việt Nam hiện nay, khi có nhiều giảng 
viên thiêu nghiêm túc trong thi cử. Điểm kiểm tra để “tính sổ” ở Việt 
Nam trong điều kiện như vậy thì cần qua thi viết cho khách quan, đỡ 
bị gian lận. Nhưng không phải bài kiểm tra nào cũng cần “tính vào 
sổ”. Sô lượng các kiểm tra “chính thức”, “tính sổ” nên ít thôi, ngoài 
ra thay bằng những kiểm tra “không chính thức”, không phải để tính 
điểm học sinh, mà để giúp học sinh hay phụ huynh học sinh biết xem 
trình độ đang ra sao, có những điểm yêu điểm mạnh gì. Hệ thông 
giáo dục phổ thông cấp 1 ở Pháp tính “điểm” như vậy: Điểm không 
phải là điểm “7” hay “10” mà là điểm “phần này đã nắm tốt”, “phần 
kia còn phải học thêm”. 

Việc giao nhiều bài tập bắt buộc về nhà, rồi kiểm tra tính điểm 
các bài đó, nếu không cẩn thận có thể biễn thành “nhục hình” với 
học sinh. Nêu học sinh ngày nào cũng phải thức quá nửa đêm làm 
bài tập, không đủ thời gian để ngủ, thì điều đó sẽ làm ảnh hưởng 
xâu đến sự phát triển bình thường của học sinh. Chúng ta nên chú 
ý rằng giấc ngủ cũng là một phần quan trọng trong quá trình học: 
chính trong giấc ngủ, não được “làm vệ sinh”, thải bót “rác” ra khỏi 
não để có chỗ cho hôm sau đón nhận thông tin mới, và sắp xép lại 
các thông tin thu nhận trong ngày lại, liên kết với các thông tin khác 
đã có trong não, để nó trỏ thành “thông tin dài hạn”, “kiến thức”. 

Giai đoạn con người học nhanh nhất là khi còn ít tuổi, cũng là 
giai đoạn có nhu cầu ngủ nhiều nhất, còn càng lón tuổi học cái mới 
càng ít đi và nhu cầu ngủ cũng ít đi. Trình độ học sinh, ít ra là trong 
môn toán, không thể hiện qua việc “đã làm bao nhiêu bài tập dạng 


đó” mà là “nêu gặp bài tập như vậy có làm được không”. Tất nhiên 


57 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


muôn hiểu biết thì phải luyện tập. Nhưng cứ làm thật nhiều bài tập 
giống nhau như một cái máy mà không suy nghĩ, thì phí thời gian. 
Thay vào đó chỉ cần làm ít bài hơn, nhưng làm bài nào hiểu bài đó. 
Theo tôi nói chung không nên tính điểm bắt buộc cho các bài tập về 
nhà, mà thay vào đó tính điểm thưởng thì tốt hơn. 

Một điều khá phổ biến và đáng lo ngại ỏ Việt Nam là học sinh 
được chính thầy cô giáo dạy cho sự làm ăn gian dối. Có khi giáo viên 
làm thể để “lây thành tích” cho mình. Ví dụ như khi có đoàn kiểm tra 
đến dự lóp, thì đặn trước là cả lớp phải giơ tay xin phát biểu, cô sẽ 
chỉ gọi mây bạn đã nhắm trước thôi. Hay là giao bài tập rất khó về 
nhà cho học sinh, mà biết chắc là học sinh không làm được nhưng bố 
mẹ học sinh sẽ làm hộ cho, để lây thành tích dạy giỏi. Hoặc là mua 
bán điểm với học sinh: cứ nộp thây 1 triệu thì lên 1 điểm chẳng hạn. 
Nhưng cũng có nhiều trường hợp mà giáo viên có ý định tốt, vô tư 
lợi, nhưng vì quan điểm là “làm như thế là để giúp học sinh” nên tìm 
cách cho học sinh “ăn gian” để được thêm điểm. 

Trong hầu hết các trường hợp, thì khuyên khích học sinh gian dối 
là làm hại học sinh. Như Mark Twain có nói: ” Ir ¡is better to deserve 
honors and not have them than to have them and not deserve them.” 
Có gắn bao nhiêu thành tích rởm vào người, thì cũng không làm cho 
người trỏ nên giá trị hơn. Học sinh mà được dạy thói làm ăn gian dồi 
từ bé, thì có nguy cơ trỏ thành những con người giả dối, mắt giá trị. 

Tất nhiên, trong một xã hội mà cơ chế và luật lệ “ấm ớ”, và gian 
dối trỏ thành phong trào, ai mà không gian dối, không làm sai luật 
thì thiệt thòi không sông được, thì buộc người ta phải gian dối. Tôi 
không phê phán những hành động gian dôi do “hành cảnh bắt buộc”. 


58 


2.6. Ứng xử với học sinh 


Nhưng chúng ta đừng lạm dụng “vũ khí” này, và hãy hướng cho chọ 
sinh của chúng ta đến một xã hội mới lành mạnh hơn, mà ở đó ít cần 
đến sự gian dồi. Để đạt được vậy, các “luật chơi” phải được thay đổi 
sao cho hợp lý và minh bạch hơn. 

Tất nhiên, không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới cũng có nhiều 
người hám “danh hão” và làm ăn giả dôi, tuy tỷ lệ chắc là ít hơn 
nhiều. Tôi biết cả những giáo sư nước ngoài có trình độ cao, nhưng vì 
“quá hám danh” nên dẫn đến làm ăn giả đôi. Sinh viên Pháp mà tôi 
dạy cũng có quay cóp. Bản thân tôi khi đi học cũng từng quay cóp. 
Tất nhiên tôi chẳng có gì để tự hào vê chuyện đó, nhưng cũng không 
đến nỗi “quá xâu hổ” khi mà những người xung quanh tôi cũng quay 
cóp. Chúng ta là con người thì không hoàn thiện, nhưng hãy hướng 


tới hoàn thiện, giúp cho các thế hệ sau hoàn thiện hơn. 


2.6 Ứng xử với học sinh 


Nên: Dạy học nghiêm túc, tôn trọng học sinh. 

Không nên: Dạy qua quít, coi thường học sinh. 

Điều trên gần như là hiển nhiên. Nhưng ngay trường tôi ở Pháp 
có những giáo sư dạy học qua quít, nói lắm nhảm học sinh không 
hiểu, bị học sinh than phiển rất nhiều, ai mà dạy học cùng ê-kíp với 
họ thì khổ cực lây. Người nào mà không thích hoặc không hợp với 
dạy học, thì nên chuyển việc. Nhưng đã nhận việc có cả phần dạy 
học (như là công việc giáo sư bên Pháp, gồm cả nghiên cứu và giảng 
dạy) thì phải làm việc đó cho nghiêm túc. Dù có “tài giỏi” đến đâu, 


cũng không nên tự để cao mình quá mà coi thường học sinh. Công 


59 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


việc đào tạo cũng quan trọng đối với xã hội không kém gì công việc 
nghiên cứu. 

Có một sô bạn trẻ, bản thân chưa có đóng góp gì quan trọng, 
nhưng đã vội chê bai những người thầy của mình, là những người 
có thể có những hạn chế vẻ trình độ và kết quả nghiên cứu (do điều 
kiện, hoàn cảnh) nhưng đã có nhiều cống hiến trong đào tạo, như 
thế không nên. 

Nên: Đối thoại với học sinh, khuyến khích học sinh đặt câu hỏi. 

Không nên: Tạo cho học sinh thói quen học thụ động kiểu thây đọc 
trò chép. 

Qua thảo luận, hỏi đáp mới biết học sinh cần những gì, vướng 
mắc những sì, bài giảng như thế đã ổn chưa, v.v. Khi học sinh đặt câu 
hỏi tức là có suy nghĩ và não đang ở trạng thái muốn “hút” thông tỉn. 
Học sinh nhiều khi muốn hỏi nhưng ngại, nễu được khuyến khích thì 
sẽ hỏi. 

Nên: Cho học sinh thấy rằng họ có thể thành công nếu có quyết tâm. 

Không nên: Nhạo báng học sinh kém. 

Tôi từng chứng kiến giáo sư sỉ nhục học sinh, ví dụ như viết lên 
bài thi của học sinh những câu kiểu “thứ mày đi học làm gì cho tôn 
tiền”. Như người ta thường nói “người phụ nữ được khen đẹp thì sẽ 
đẹp lên, bị chê xâu thì sẽ xấu đi”. Học sinh bị đối xử tôi tệ, coi như 
“đồ bỏ đi”, thì sẽ bị “đơ”: khi việc học trở thành “địa ngục” thì sẽ bị 
ức chê không học được nữa. Nhưng nêu được đối xử tử tế, cảm thấy 
được tôn trọng cảm thông, thì họ sẽ cô gắng, dễ thành công hơn. Nếu 


Z Z, ` Ẩ ` -ÀÄ A* Z ? ` ^ .Ã 
họ có “rót”, thì họ vân còn nhiều cơ hội khác để thành công, miễn 


60 


2.7. Chắt lượng, số lượng và hình thức 


sao giữ được niềm tin và ý chí. Học sinh học kém, nhiều khi không 
phải là do không muốn học hoặc không đủ thông minh để học, mà là 
do có những khó khăn nào đó, nêu được giải tỏa thì sẽ học được. 

Trẻ em sinh ra thiêu hiểu biết chứ không ngu ngốc. Nếu khi lớn 
lên trỏ thành người ngu ngốc, không biết suy nghĩ, thì là do hoàn 
cảnh môi trường và lỗi của hệ thông giáo dục. Người thầy thực sự 
phải giúp học sinh tìm lại được sự thông minh của mình, chứ không 
làm cho họ “đẳn độn” đi. 

Nên: Cho học sinh những lời khuyên chân thành nhất, hướng cho 
họ làm những cái mà giảng viên thấy sẽ có lợi nhắt cho họ, đồng thời 
cho họ tự do lựa chọn những gì họ thích. 

Không nên: Biến học sinh thành “tài sản” của mình, bắt họ phải 
làm theo cái mình thích. 

Các bậc cha mẹ cũng không nên bắt con cái phải đi theo những 


sở thích của cha mẹ, mà hãy để cho chúng lựa chọn cái chúng thích. 


2.7 Chất lượng, số lượng và hình thức 


Nên: Hướng tới chắt lượng. 

Không nên: Chạy theo số lượng và hình thức. 

Từ khi tôi là sinh viên, có được các anh chị học trên “truyền” cho 
điều này: Ai mà viết đến 10 bài báo khoa học, mà vẫn không được 
mấy người khác trích dẫn, thì coi như là thất bại trong khoa học. Điều 
“đáng sợ” không phải là không viết được bài báo khoa học để đăng, 


mà là việt nhiễu bài “rỏm rít”, tôn giây mực. 


61 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


Tất nhiên, sinh viên khi mới tập nghiên cứu khoa học, thì khó có 
kết quả có giá trị lớn ngay, mà thường phải bắt đầu bằng một vài 
vân để nhỏ hơn, để làm quen. Nhưng nếu lúc nào cũng chỉ làm thứ 
dễ dàng và ít giá trị, không dám làm cái khó hơn, có giá trị lớn hơn, 
thì khó có thể thành công trong khoa học. Giá trị của các công trình 
khoa học (đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín, chứ chưa nói đến 
tạp chí “vườn”) có thể chênh nhau hàng trăm lần. Có viết hàng chục 
hay hàng trăm bài báo khoa học “làng nhàng” có khi vẫn không bằng 
làm được một công trình “để đời”. 

Không chỉ trong khoa học, mà trong hầu hết mọi lĩnh vực khác, 
chất lượng là cái đặc biệt quan trọng. Ví dụ như trong kinh tế, sự 
phát triển bền vững (sustainable development) chính là sự phát triển 
về chất. Chúng ta không thể tăng khôi lượng của các sản phẩm hay 
dịch vụ lên “mỗi năm 5-7%” mãi được, vì tài nguyên thiên nhiên là 
hữu hạn, nhưng cái chúng ta có thể tăng lên, đó là chất lượng. Nêu 
chúng ta cứ phá rừng phá núi, hủy hoại môi trường để đạt con số % 
phát triển GDP thì có nguy cơ biến đất nước thành bãi rác. Cái máy 
tính bỏ túi ngày nay “khỏe hơn” cả một “khối thép” máy tính nặng 
hàng chục tân của thế kỷ trước, đó là phát triển về chất. Cùng là đỗ 
ăn với lượng calor như nhau, nhưng chất lượng khác nhau thì giá trị 
có thể chênh nhau hàng chục lần. Ở VN, đồ ăn không đảm bảo vệ 
sinh và chứa nhiều chất độc nên giá trị thấp, tuy giá có thể rẻ nhưng 
tính tỷ lệ chất lượng chia cho giá có khi vẫn thập. Trong văn học, 
thì một quyển truyện như “Hoàng Tử Nhỏ” (Le Petit Prince) đủ làm 
cho ông Saint-Exupery trở thành nhà văn của thê kỷ 20 được hàng 


trăm triệu người trên thế giới tìm đọc. Ở Việt Nam cũng có những tác 


62 


2.7. Chắt lượng, số lượng và hình thức 


phẩm văn học mà những thế kỷ sau người ta vẫn còn nhớ đến, trong 
khi có hàng nghìn, hàng vạn tác phẩm văn học khác nhanh chóng rơi 
vào lãng quên. 

Trong giáo dục, chất lượng cũng là cái cực kỳ quan trọng. Ảnh 
hưởng của một người thầy là rất lớn: trực tiếp đến hàng trăm, hàng 
nghìn học trò, và gián tiếp có thể đến hàng triệu người. Giá trị của 
giáo dục khó qui đổi thành tiền (một người vô văn hóa, thì có đắp 
thêm 1 triệu USD vào thì vẫn vô văn hóa). Chất lượng người thầy tốt 
lên thì làm cho chất lượng xã hội tốt lên, và cái sự thay đổi chất lượng 
đó không đo được bằng tiền. Nhưng có thể hình dung một cách thô 
thiển là, một người thầy tốt đem lại lợi ích cho học trò thêm hàng 
nghìn hay thậm chí hàng chục nghìn USD (thể hiện qua việc học trò 
có được việc tôt hơn, làm ra nhiễu tiền của hơn, v.v.) so với một người 
thầy không tốt bằng. Với hàng trăm hay hàng nghìn học trò “qua tay” 
trong cuộc đời, thì một người thầy tốt có thể đem lại lợi ích đến hàng 
hàng triệu USD nhiều hơn cho xã hội so với một người thầy kém hơn. 

Muốn có chất lượng tốt, thì chất lượng phải được (xã hội) coi 
trọng đúng mức, và (người thầy) phải chú tâm tìm cách nâng cao 
chất lượng. Các giảng viên đại học ở các nước tiên tiên thường không 
phải dạy quá nhiễu giờ (trung bình khoảng 6 tiếng một tuần), và 
cũng không phải lo “kiếm cơm thêm” ngoài công việc chính. Họ có 
thời giò để tiếp cận thông tin khoa học mới, chuẩn bị bài giảng cho tử 
tế, suy nghĩ cải tiến cách dạy cho hay,v.v. (đấy là đối với những người 
có ý thức trong việc dạy học). Ở Việt Nam, các giáo viên phổ thông 
và giảng viên đại học nói chung dạy quá nhiều giờ, ngoài giờ chính 


thức đã nhiều còn dạy thêm tràn lan, có người “bán cháo phổi” liên 


63 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


tục một ngày đến mười mắy tiết. Họ bù lại việc thù lao cho từng giờ 
dạy thấp bằng việc dạy rất nhiều giờ. Nhưng trong điều kiện như vậy, 
thì họ sẽ dạy “như cái máy”, ít suy nghĩ, ít nhiệt tình với học sinh, ít 
thời gian chuẩn bị, không có thời giờ cập nhật kiến thức, khó mà có 
chất lượng cao được. 

Xu hướng của thời đại internet, là các giảng viên có chất lượng 
dạy học cao sẽ ngày càng trỏ nên có giá trị, trong khi những ai dạy 
đở sẽ ngày càng mất giá trị. Trong điều kiện “không có lựa chọn”, thì 
thày dạy hay dạy dỏ thế nào học sinh “vẫn phải học thầy”, nhưng khi 
có lựa chọn, học sinh sẽ chọn học thầy hay, không đến học thầy đỏ. 
Việc điểm danh để bắt học sinh đi học, theo tôi là một hình thức giữ 
kỷ luật thô thiển kém hiệu quả. Thay vào điểm danh, nêu dạy hay, 
dạy cái có ý nghĩa, thì không bắt học sinh cũng tự động “tranh nhau” 
đi học. Tôi đã từng chứng kiến trường hợp có 2 giáo sư dạy cùng 1 
môn ở 2 giảng đường khác nhau - ví số học sinh quá đông nên chia 
thành 2 giảng đường - nhưng một người dạy rất dỏ, và kết quả là 
học sinh ở giảng đường của người đó sau một thời gian chạy hết sang 
giảng đường bên kia. Internet sẽ tạo điều kiện cho học sinh tìm đến 
thầy hay dễ dàng hơn, qua các bài giảng video, các bài giảng online, 
v.v. Các giảng viên sẽ phải giảng ít giờ hơn trước, nhưng chuẩn bị cho 
mỗi bài giảng nhiều hơn, và mỗi bài giảng hay sẽ đến được với nhiều 


học sinh hơn qua internet. 


64 


2.8. Bản chắt của kiến thức cần dạy 


2.8 Bản chất của kiến thức cần dạy 


Nên: Giáo viên cẩn làm sao cho học sinh hiểu được bản chất các 
kiến thúc. 

Không nên: Lạm dụng ngôn ngữ hình thức, và dạy một cách giáo 
điểu. 

Nên: Cho các bài tập nhằm giúp học sinh nắm được bản chắt của 
các lý thuyết đang học hoặc/và luyện được các kỹ năng liên quan trực 
tiếp. 

Không nên: Cho nhiêu bài “lạc để, ít liên quan trực tiếp đến lý 
thuyết đang học, đòi hỏi mẹo mực hoặc những lý thuyết chưa được học 
đến. 

Tôi sẽ lẫy chương trình toán đại sô lớp 7, và quyển sách “Các bài 
toán hay và khó / Đại sô lớp 7” của hai tác giả Phan Văn Đức và 
Nguyễn Hoàng Khanh, xuất bản năm 2003, sau đây gọi tắt là sách 
BTĐS7, để làm ví dụ minh họa cho mục này. 

Tôi xin lỗi hai tác giả trên là đã mạn phép đem quyển sách BTĐÐS7 
ra đây “mổ xẻ”. Tôi không có ý chê bai hay công kích gì ai. Theo tôi 
hiểu thì quyển sách này cũng không kém gì các sách toán phổ thông 
khác đang được dùng ở Việt Nam. Lý do đơn giản là quyển sách này 
“có số” rơi vào tay tôi trong lúc tôi đang muốn bàn về phương pháp 
giảng dạy toán. 

Thế nào là giáo điều? Là dạy một cách áp đặt, đưa ra các thứ như 
là “chân lý duy nhất”, mà không giải thích vì sao nó như vậy, nó dựa 


trên cái gì, và không hề nói đên các khả năng khác, các “chân lý” 


65 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


khác. Sự nguy hiểm của lỗi dạy và học theo kiểu giáo điều, là biến 
học sinh thành những con người thụ động, mắt khả năng suy nghĩ 
một cách độc lập, trở thành “cuồng tín” chấp nhận các thứ như là 
chân lý mà không đặt câu hỏi “tại sao”, và khi sai thì không biết đâu 
mà sửa vì “mất gốc”. 

Một ví dụ đặc trưng của “văn hóa giáo điều” là môn “Tử vi đẩu 
sô” ỏ Việt Nam. Các sách viết về tử vi mà tôi được nhìn thây đều rất 
giáo điều, cái gì cũng do “Thánh bảo”, không có giải thích tại sao, và 
tắt nhiên nêu xem bị sai thì chỉ còn cách “kêu trời”, không thể biết 
vì sao sai, sai ở đâu. Mà chắc chắn là đễ sai. Ví dụ, “giờ Tý” thực ra 
không bắt đầu lúc 11h đêm, mà cách đó khoảng 20 phút (tùy từng 
ngày), nhưng điều này chỉ có một nhóm nhỏ “thầy tử vỉ” biết còn có 
đọc sách cũng không học được. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, ta sẽ thấy việc 
xác định “giò” đó thực ra ứng với khái niệm ascendant trong thiên 
văn học, và có thể tính chính xác “giờ Tý” đến từng giây một bằng 
các chương trình máy tính cho thiên văn (nhưng đồ bạn tìm được 
sách Tử vi đấu số nào bán ỏ cửa hàng viết về điều này). 

Hầu hết các “sao” trong tử vi đẩu số là “sao giả" (virtual stars) chứ 
không phải “sao thật” (tức là không có sao nào như thế trên trời). Các 
"sao giả" này là một phép biên đổi toán học kiểu như “phân tích phổ” 
(spectral decomposition), và được tính ra từ vị trí của một số lượng 
rất nhỏ các “sao thật” (như mặt trăng, mặt trời, ascendant) trên vòng 
hoàng đạo. Cái “phân tích phổ” này trong tử vi đẩu số có thể là một 
phát minh lớn, nhưng rất tiếc là không có sách nào giải thích vì sao 
lại làm như vậy, và qui tắc xếp sao được đưa ra một cách hoàn toàn 


thân bí, giáo điều. 


66 


2.8. Bản chắt của kiến thức cần dạy 


Ở phương Tây cũng có “tử vi”, gọi là “chiêm tỉnh học” (astrology). 
Tử vi đẩu số và astrology có cùng gốc thiên văn học, và có rất nhiều 
cái chung. Nhưng khác nhau ở chỗ astrology không giáo điều, mọi 
thứ có giải thích vì sao. Tuy rằng các giải thích đó chưa “đạt mức 
khoa học”, nhưng cho phép người ta suy nghĩ, kiểm nghiệm, phát 
triển, sửa sail 

Trở lại toán đại số lớp 7. Tôi đọc quyển BTĐS7 thấy có một số 
điểm hình thức, giáo điều. Hai ví dụ: 

1) §11 Chương 1 (Số vô tỉ ~ Khái niệm về căn bậc hai, trang 22). 
Tóm tắt lý thuyết của phần này được viết như sau: 


Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn 
không tuần hoàn. 

Tập hợp các sô vô tỉ được ký hiệu là I. 

Căn bậc hai của một số a không âm là sỐ z sao cho z2 = a. 
Số dương a có đúng 2 căn bậc hai: một số dương ký hiệu 
là va, một sô âm ký hiệu là — ⁄4. 


Số 0 chỉ có một căn bậc hai là số 0 viết là v⁄0 = 0. 


Đâu là những thứ hình thức, giáo điều trong các câu trên? 

Tôi làm toán mấy chục năm nay, chưa bao giờ phải dùng đến ký 
hiệu “tập hợp các số vô tỈ”, và đến khi đọc sách này tôi mới biết “tập 
hợp các sô vô tỉ được ký hiệu là I”! Đây là một “kiến thức” hình thức 
không dùng để làm gì cả, và cũng chẳng phải là kiễn thức, vì thế giới 
cũng chẳng dùng ký hiệu đó. 

Câu “sô vô tỉ là số được viết dưới đạng số thập phân vô hạn không 


tuần hoàn” tuy đúng về mặt hình thức toán học, nhưng rất rắm rồi 


67 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


khó hiểu. Bản chất của “vô tỈ? là “không hữu tỉ”, tức là các số thực 
không viết được dưới dạng phân số. Để hình dung các số vô tỉ, cần 
làm bài tập ví dụ như “số v7 là số vô tỶ”. 

Hai khái niệm “số vô tỈ” và “căn bậc hai” là hai khái niệm quan 
trọng và độc lập với nhau. Cần có thời gian để hiểu từng khái niệm, 
không hiểu sao lại được dồn vào chung một mục, cứ như là căn bậc 
hai của một số thì là số vô tỉ! 

Có ai nói “căn bậc hai của 4 là -2 không”? Không ai nói thế cả, mà 
người ta chỉ nói “căn bậc hai của 4 là 2”. Tức là căn bậc hai của một 
sô thực dương a, luôn được hiểu là số thực dương có bình phương 
bằng số kia, và ký hiệu là /⁄a. Bản thân cái ký hiệu v⁄œ được đọc là 
“căn bậc hai của a” (“square root of a” tiếng Anh). Việc dạy cho học 
trò là “a có 2 căn bậc 2” tuy có thể đúng về hình thức, nhưng rắm rối, 
và thực ra chỉ “đúng nửa vời”. Nêu một số có 2 căn bậc hai, thì cũng 
phải có 3 căn bậc ba, nhưng giải thích với học sinh lớp 7 chuyện một 
sô có 3 căn bậc 3 sao đây? Nói là phương trình z2 = a có hai nghiệm 
thực ⁄4 và —⁄a khi a là số đương thì đúng bản chất hơn. 

Để hiểu được căn bậc hai, một cách tốt nhất là làm ví dụ, như là 
tính v⁄3 chính xác đến 3-4 chữ sô sau dấu phẩy (mà không dùng máy 
tính). Tôi có thí nghiệm dạy cho con tôi (lúc quãng 9-10 tuổi) tính 
V2, rồi sau đó nó tự tính v⁄5, mất khá nhiều thời gian và viết mất 
mấy trang giấy, nhưng nó tính được, và qua đó không những hiểu 
được thê nào là căn bậc hai, mà còn hiểu được phương pháp tính gần 
đúng nó như thê nào, qua ví dụ cụ thể. 

Trong sách BTĐS7 có những bài tập có thể coi là rât khó (vượt xa 
mức chương trình?) trong đó có căn bậc hai, (ví dụ bài 95b: chứng 


68 


2.8. Bản chắt của kiến thức cần dạy 


minh rằng 1/VI1+1/V2+...+1/V100 > 10), mà lại thiêu những bài 
“đơn giản” nhưng giúp hiểu bản chất của căn bậc hai, như bài “tính 
v3 chính xác đến 3 chữ số sau dấu phẩy” như tôi viết phía trên. 

2) §3 Chương 3 (phần Biểu Đồ, chương Thống Kê, trang 114 của 
sách BTĐS$) có viết : 


Ngoài bảng sô liệu thông kê ban đầu, bảng “tân sô”, người 

` ` .-L? Ầ r ^ ` ˆˆ_- À sự £ 

ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị 
của dâu hiệu và tân sô. 

77 + 1+2? Ầ .-T? Ầ 3 .-L? Ầ 

Có các loại biểu đồ như sau: biếu đô đoạn thăng, biểu đỗ 


hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt. 


Vì sao những câu trên là giáo điều? Vì nó áp đặt (chỉ có 3 loại biểu 
đỗ, và nói là biểu đồ “cho một hình ảnh cụ thể”). Ý nghĩa của biểu đỗ 
được giải thích không chính xác (thế nào là “hình ảnh cụ thể”?). 

Thực ra biểu đồ hoàn toàn có thể “kém cụ thể, kém chính xác” 
hơn là các số, nhưng nó cho một bức tranh trực giác, giúp cho người 
đọc nắm được thông tin quan trọng một cách nhanh chóng bằng hình 
ảnh. Ý nghĩa của biểu đồ nằm ở chỗ nó cho phép người đọc dùng bộ 
phận “xử lý hình ảnh” của não để nạp và xử lý thông tin - bộ phận 
đó của não người “chạy” nhanh hơn nhiều so với bộ phận “xử lý số”, 
và như vậy các thông tin ở dạng biểu đổ có thể được đọc nhanh hơn 
nhiều lần so với ở dạng số (tuy rằng với độ chính xác có thể thấp 
hơn). Và tại sao lại chỉ có 3 dạng biểu đồ? Điều này hoàn toàn sai 
thực tế! 

Các dạng biểu đồ là do con người nghĩ ra, và người ta có thể nghĩ 


ra một tỷ dạng khác nhau. Tuy rằng 3 dạng trên có thể là 3 dạng hay 


69 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


gặp nhất (một phần lý do là do nó đơn giản, dễ vẽ), nhưng không 
phải là không có các dạng khác, cũng khá phổ biên trong những tình 
huồng nào đó. Ví dụ như biểu đồ dùng màu sắc. Hay biểu đồ dùng 
bản đồ thế giới (ở trên mỗi nước có một khoanh tròn hay khoanh 
vuông nào đó, to nhỏ phụ thuộc vào số lượng một cái gì đó ở nước 
đó to hay nhỏ) là những biểu độ địa lý rất hữu ích, v.v. Những biểu 
đồ như vậy là những biểu đỗ thống kê gặp trong thực tế, chứ không 


phải chỉ có 3 loại biểu đồ như trong “sách bảo”. 





Một ví dụ biểu đồ dùng màu sắc (bản đồ nhiệt độ ở châu Âu). 


Nhân tiện nói thêm: tôi thấy chương trình thống kê cho học sinh 
lớp 7 (vào năm 2009) quá sơ sài, và không rõ mục đích để làm gì, khi 
chưa đủ cơ sở toán học để học nhập môn thống kê theo đúng nghĩa, 


chứ không dừng lại ở chỗ “đêm xem giá trị x xuât hiện mấy lần trong 


70 


2.8. Bản chắt của kiến thức cần dạy 


một bảng” (là thứ tầm thường không cần dạy, bất cứ ai khi gặp câu 
hỏi như vậy và hiểu câu hỏi trong tình huống cụ thể đều đếm được dễ 
dàng). Ngay một khái niệm rất dễ hiểu và rất cơ bản của thông kê là 
“median value” (giá trị giữa? - ví dụ như khi nói đến mức lương tiêu 
biểu của một nghề nào đó người ta thường dùng mức median chứ 
dùng mức mean - giá trị trùng bình) cũng không thấy có trong sách 
lớp 7. Dạy “tủn mủn” có một tẹo về thông kê, không hiểu ý nghĩa và 
công dụng, thì khó “đọng” được. 

Nói thêm về bài tập. Thế nào là một bài tập hay? Theo tôi một bài 
tập hay là một bài tập “đặt đúng chỗ, đúng mục đích”, giúp học sinh 
nắm được phần lý thuyết đang cần nắm hoặc là rèn được kỹ năng 
đang cần rèn, hoặc là (trong trường hợp kiểm tra thi cử) kiểm tra 
được đúng những kiến thức và kỹ năng cần kiểm tra. Cùng là một 
bài tập, nhưng có thể hay trong tình huồng này, lại trở thành không 
hay trong tình huông khác, nêu bị “đặt nhằm chỗ”. Trong quyển sách 
BTĐS7, gọi là “Những bài toán khó và hay”, tôi thấy có những bài tuy 
khó khó thật nhưng “hay” thì tôi “không thấy hay”, bỏi vì dường như 
chúng bị “đặt nhằm chỗ”. Chúng giống như những bài toán đánh đồ, 
mẹo mực, hơn là những bài toán liên quan trực tiếp đến phần kiến 
thức ký thuyết trong chương trình mà học sinh cần nắm vững. 

Ví dụ: Chương 1, về “sô hữu tỷ và số vô tỷ”. Theo tôi hiểu, mục 
đích của chương này là cho học sinh biết làm các phép tính với các số 
hữu tỷ (tức là các phân số), và hiểu được rằng có những số vô tỷ, đồng 
thời biết được khái niệm thê nào là căn bậc hai của một số. Chương 
này không nhằm dạy về vẫn đề vân đề chia hết trong số học, hay về 


tính toán các biểu thức đại sô phức tạp. Thê nhưng trong Chương 1 


71 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


có bài tập sau: 
Chứng mỉnh rằng 4 = 75.(419%9 + 41998 1...4-4-Ƒ1) + 25 chía 
hết cho 100. 





Để làm được bài này, học sinh cần biết cách cộng 41999 - 41998 __ 
... + 4+ 1 (là một bài toán có thể coi là khó đối với học sinh lớp 7?, 
tuy nhiên nó không phải là mục đích kiến thức của chương), rồi sau 
đó kiểm tra sự chia hết cho 100, cũng không phải là cái nằm trong 
kiến thức mà Chương 1 này muốn học sinh nắm được. Một bài toán 
như vậy, dù dễ hay khó, cũng không hay, vì “nhầm chỗ”. 

Ví dụ khác: trong Chương 1 có những bài tập về bắt đẳng thức 
(như bài 95) hay cực trị (như bài 125) là những bài khó. Nó khó vì 
học sinh không được học tý gì về lý thuyết (phương pháp đánh giá 
các đại lượng hay tìm cực trị) mà phải làm bài tập. Nếu làm bài tập, 
mà không có phương pháp làm, tức là “đoán mò”, có nghĩa là sẽ làm 
một cách mẹo mực. Nó có thể coi là bài hay, nêu xếp vào dạng “toán 
đồ nhằm rèn luyện tư duy, khả năng suy luận sâu cho học sinh giỏi” 


(tức là cho một tỷ lệ nhỏ học sinh có óc tò mò đặc biệt về toán), 


` 
A (c 


nhưng nó không “hay” nếu đấy là bài tập để học về “số hữu tỉ và vô 
tỪ. 

Một học sinh “bình thường”, nêu gặp những bài như vậy khó có 
thể làm được (họ nghĩ một lúc không ra sẽ thây chán và tự hỏi “tại 
sao phải làm bài như vậy”), dù đã tính toán thành thạo với các phân 
số và biết tính căn bậc hai. Nhưng nêu được học về các phương pháp 
tìm cực trị hay đánh giá các đại lượng rồi, thì mấy bài toán đó không 
còn gì “khó”, có điều mây phương pháp đó lại không có trong chương 
trình chính thức! 


72 


2.9. Gây tò mò và sung sướng cho người học 


Tôi e rằng kiểu “đánh đô” như vậy sẽ làm cho nhiều học sinh lầm 
tưởng rằng họ dốt, không học được toán, trong khi thực ra họ có thể 
học, hiểu và dùng được các công cụ toán rất hiệu quả, nêu được dạy 
bài bản hơn. Không hiểu kiểu “toán đố” này có phải một trong những 
nguyên nhân khiến học sinh phải đi học thêm tràn lan đến tối mịt 


không? (Nếu không học thêm thì làm sao mà giải được bài tập!). 


2.9. Gây tò mò và sung sướng cho người học 


Nên: Tìm cách kích thích sự tò mò của học sinh, và làm cho học sinh 
cảm thấy học là “được học, là sướng”. 

Không nên: Dạy theo kiểu “nhôi vịt, làm cho học sinh cảm thấy học 
là “phải học, là khổ. 

AIlbert Einstein từng nói: “I have no special taÌlent. ÏI am onÌy pas- 
sionately curious”. (“Tôi không có tài gì đặc biệt. Tôi chỉ tò mò một 
cách đam mê”). Bí quyết thành công của Einstein chính là sự “tò mò 
một cách đam mê”. Và Einstein cũng có nói một cách mỉa mai: “lt ¡s a 
miracle that curiosity survives ƒormal education” (“thật kỳ diệu là giáo 
dục hình thức chưa bóp chết sự tò mò”), và kể về sự khổ sở của ông ta 
khi đi học như sau: “One had to cram all this stuff into one's mind for 
the examinations, whether one liked it or not. This coercion had such 
a deterring effect on me that, after I had passed the final examina- 
tion, I found the consideration of any scientific problems distasteful 
to me for an entire year.” (Tạm lược dịch: “Tôi bị nhỏi học như nhồi 
vịt đủ thứ để trả thi dù có thích chúng hay không; sự ép buộc này 


khiến tôi ngán khoa học đến tận cổ trong suốt một năm sau kỳ thi 


73 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


đó”). 

Sự tò mò thúc đẩy con người 
ta tìm tòi hiểu biết, làm cho não 
tiếp thu kiến thức và khám phá 
thế giới nhanh hơn. Khi tò mò 
tức là trong đầu đặt ra các câu 
hỏi, và não “thèm khát” thông 
tin trả lời các câu hỏi đó, khi 


“vớ được” câu trả lời sẽ nhập vào 





đầu rất nhanh vì trong đầu đã 


Ẩ s ? Z ^ Z 
“dọn chô” sản để đón nhận nó. 


Sudoku vui cho trẻ em. 


Trẻ con sinh ra có bản năng tò 
mò, và học rất nhanh. Vẫn đề là làm sao giữ được tính tò mò đó mà 
không đánh mất nó đi khi lớn lên. 

Theo một sô nghiên cứu về giáo dục học - thần kinh học (xem 
cuôn sách “Insult to Intelligence” của Frank Smith), thì trẻ em trung 
bình mỗi ngày học được một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mắy chục từ 
mới trong lúc làm các việc khác, tuy rằng lúc học ở trường thì có khi 
vật vả một ngày không học nổi vài từ mới. Một trong các lý do mà các 
nhà giáo dục học đưa ra để giải thích sự học kém hiệu quả ở trường, 
chính là cách giáo dục hình thức ở trường làm giảm đi sự tò mò của 
trẻ em. Khi chán học, không có sự tò mò, thì học rất khó vào. 

Con người ta khi học, không những chỉ nhớ “kiến thức” được học, 
mà còn nhớ cả trạng thái tâm lý, cảm giác (feelings) khi học “kiến 
thức” đó. Nếu như nhó rằng học cái gì đó là “nhàm chán” hay “đau 


A?. ` ^ HA ~. ` `. Nà 
khổ”, thì sẽ không muôn học nữa, vì phản xạ tự nhiên của con người 


74 


2.9.. Gây tò mò và sung sướng cho người học 


là không muôn có cảm giác nhàm chán hay đau khổ. Ngược lại, nêu 
nhớ rằng học cái gì đó là “vui” là “sướng”, thì muôn được lặp lại cái 
cảm giác đó, tức là muốn được học tiếp. 

Khi trẻ em chơi một cái gì đó mà nó thích, thì nó tập trung cao 
độ. Nếu làm sao để “trò học” cũng hấp dẫn như “trò trơi”, thì học sẽ 
rất hiệu quả. Tôi có đọc đâu đó một lần, là có một lớp học sinh ở Nga, 
khi được hỏi thích học môn gì nhất, thì nói rât thích môn sử, vì học 
môn đó được đi thăm quan bảo tàng, khám phá nhiều thứ thú vị. Đi 
học mà sướng như đi chơi, có khi còn sướng hơn đi chơi. 

Leonardo đa Vinci có từng nói: “Giống như việc bị bắt ép ăn khi 
không muốn ăn có thể làm hại sức khỏe, việc bị bắt ép học cái không 
muôn học cũng có thể làm tổn thương trí nhớ, và không tiếp thu 
được gì”. Một trong những cách nhanh nhất để “tiêu diệt” sự tò mò, 
làm cho học sinh chán học, là dạy hoc kiểu “nhỏi vịt” (nhồi nhét một 
đồng thông tin vào đầu học sinh, không kịp tiêu hóa, không biết để 
làm gì, đến mức học sinh bị “bội thực”, sợ học). 

Ỏ Việt Nam, từ rất nhiều năm nay, tôi thấy hầu như ai cũng kêu 
là trẻ con bị học quá tải, nhưng hiểu biết thì không hơn gì trẻ em ở 
các nơi khác học “vui vẻ nhẹ nhàng” hơn. Đây có lẽ là một lỗi lớn của 
hệ thông giáo dục. Các bậc phụ huynh không nên bắt con mình học 
đi thêm liên miên đến mức nó phát ngán, phát sợ học. Còn nếu nó 
thích học cái gì (đặc biệt là những cái không được dạy ở trường, ví 
dụ như học nặn tượng, học đánh đàn piano, học chế tạo robot, v.v.), 
thì cứ cho nó đi học thêm nêu nhà có điều kiện. 

Làm sao để kích thích sự tò mò của học sinh (và của người lón)? 


Đây có lẽ là cả một môn khoa học và nghệ thuật lớn. Không chỉ giáo 


75 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


dục cần đến kích thích tò mò, mà nhiều lĩnh vực khác cũng cần, và có 
khi cần một cách hiển nhiên hơn, ví dụ như nghề quảng cáo. Những 
ai làm quảng cáo ắt hản phải rất quan tâm đến chuyện kích thích tò 
mò, vì nêu không kích thích được sự tò mò của người xem thì sẽ bị 
ảnh hưởng xấu ngay đến cái túi tiền. Những người làm về giáo dục 
có lẽ có thể học và chia sẻ phương pháp kích thích tò mò với những 
ngành khác. 

Tôi không phải là “chuyên gia” trong lĩnh vực gây tò mò, nên chỉ 
có thể thể kể ở đây một vài kinh nghiệm cá nhân nhỏ. Có lần tôi đồ 
con tôi (tôi có hai con đang học phổ thông) chứng minh rằng tổng của 
chuỗi )`1/n? bằng z2/6. Tắt nhiên bài toán này là quá khó đôi với 
tụi nó. Tuy tụi nó có thể hiểu (một cách trực giác) rằng chuỗi ` 1/n? 
là chuỗi hội tụ, và cậu lớn tính được giá trị gần đúng của chuỗi đó và 
thầy nó giông giá trị gần đúng của z?/6, nhưng để chứng minh đẳng 
thức chính xác, thì chưa thể làm nổi. Cái đẳng thức này tất nhiên chỉ 
là một trong số vô vàn những “sự trùng hợp của tự nhiên”, và chẳng 
có công dụng gì trong đời sông hàng ngày, thê nhưng trông nó “thú 
vị, kỳ bí”. Tụi trẻ tò mò, muốn hiểu được đẳng thức này, bắt tôi giải 
thích. Tôi nói “muôn chứng minh được, phải biết giải tích”, thì tụi nó 
bắt tôi giải thích các khái niệm đạo hàm, tích phân, v.v. Qua đó tụi 
nó học một số kiến thức toán hiện đại, “chỉ vì” tò mò. Cái bài toán 
đỗ đó nó như là một thứ “củ cà rốt treo trước mặt con lừa, khiến cho 
con lừa chịu khó đi với hi vọng ăn được cà rôt”. 

Định lý lớn Eermat cũng vậy. Nó không hề có một “công dụng 
thực tế” gì hết, nhưng nó gây tò mò cho các nhà toán học (và cho cả 


những người không phải nhà toán học chuyên nghiệp). Việc đi tìm 


76 


2.9.. Gây tò mò và sung sướng cho người học 


lời giải cho nó đã làm nảy sinh ra những lý thuyết toán hiện đại có 
công dụng thực tế rất lớn (ví dụ trong mật mã, an toàn thông tin). 

Bài toán tôi viết phía trên, gây tò mò lớn cho mấy đứa con tôi, 
những hoàn toàn có thể không gây tò mò cho con hàng xóm. Cùng 
một thứ, có thể gây tò mò cho người này, mà không gây tò mò cho 
người khác. Bởi vậy đôi với những trẻ khác nhau, cần tìm các cách 
khác nhau (thích hợp với tính cách, tâm lý, hiểu biết của chúng) để 
gây tò mò cho chúng. Nếu thây thứ này không gây tò mò, thì thử 
thứ khác. Thầy cô giáo phải dạy cả một lớp đông, có thể phải dùng 
những phương pháp chung, có hiệu quả (gây tò mò) với đa sô học 
sinh, nhưng lại không có hiệu quả với một thiểu sô khá lón. Nhưng 
mỗi bậc phụ huynh thì chỉ có ít con, có thể tìm hiểu và thử nghiệm 
các phương pháp cá nhân hóa hơn để gây tò mò cho con của mình, 
trong trường hợp nó đi học ở trường không thấy tò mò thích thú. 

Hồi bé, tôi có được đọc cuốn sách “Người Mặt Nạ Đen từ nước AI- 
Jabr” của Lẽvshin, đọc rất say mê, và qua đó thấy thích giải phương 
trình. Sách viết về đại số, nhưng hấp dẫn như là truyện trinh thám. 
Có không ít những quyển sách kiểu như vậy, giúp cho học sinh tò mò 
thích học toán. 

Thử liệt kê ra dây một vài phương pháp chung để gây tò mò: 

- “Nửa kín nửa hở”. Nửa kín nửa hở nhiều khi kích thích trí tưởng 
tượng và sự tò mò hơn là “hỏ cả”. 

- Tạo hy vọng (đoạt giải, kiếm lời, ..., ví dụ như kiểu “cà rốt treo 
trước mũi con lừa”). 


- Hiệu ứng “của lạ”. Những thứ (số liệu, khẳng định, hình ảnh, 


44 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


v.v.) “lạ”, gây ngạc nhiên. Ngạc nhiên dẫn đến tò mò. 

- Những điều (tưởng chừng như là) phi lý, mâu thuẫn, khiến cho 
não “ray rứt”. 

- Tạo “challenges” (thách thức). Sướng không có nghĩa là dễ, khó 
không có nghĩa là khổ. Làm những cái khó (mà có thể làm được) có 
thể đem lại khoái cảm hơn nhiều là làm cái dễ. 

- Nguyên tắc bắc câu: cái gì liên quan được đến những cái gây tò 


mò, thì bản thân nó cũng sẽ gây tò mò. 


2.10 Rèn luyện khả năng suy nghĩ sâu sắc 


Nên: Giúp trẻ em rèn luyện khả năng suy nghĩ sâu sắc (deep think- 
ng). 

Thế nào là suy nghĩ sâu sắc ? Một số đặc trưng của suy nghĩ sâu 
sắc là: 

- Suy luận bắc cầu nhiều bước, chứ không dừng lại ở 1-2 bước 
đầu tiên (như trong chơi cờ: người suy nghĩ sâu là người tính trước 
mây nước đi). 

- Nhìn một vẫn để từ nhiều chiều nhiều hướng khác nhau, chứ 
không chỉ nghĩ “một chiều”. 

- Tìm cách “nhận dạng” vẫn đề và sự liên quan đến các vẫn để 
khác. 

- Không thỏa mãn với những câu trả lời “đơn giản hóa”, “giáo 
điều”, mà đi tìm những “lời giải thích” sâu sắc hơn. 


- Lật đi lật lại vẫn để, kiểm tra các suy luận và thông tin. 


78 


2.10. Rèn luyện khả năng suy nghĩ sâu sắc 


- Suy nghĩ lâu về một vẫn đề. 

Trong đời sống của con người, hầu hết các hoạt động được làm 
theo phản xạ mà không cần suy nghĩ hoặc chỉ cần suy nghĩ đơn giản 
1-2 bước. Nhưng có những việc quan trọng, đòi hỏi khả năng suy nghĩ 
sâu, ví dụ như phân tích tình hình, vạch chiến lược, hay là nghiên cứu 
một vẫn đề xã hội hay một vân để khoa học. Những người “bình dân” 
có thể ít khi suy nghĩ sâu sắc, nhưng những người muốn tự nhận 
mình là “trí thức”, không thể không biết suy nghĩ một cách độc lập 
và sâu sắc. 

Khả năng suy nghĩ sâu sắc không phải tự nhiên sinh ra mà có (trẻ 
em suy nghĩ rất giản đơn), mà là một kỹ năng có thể được tăng dẫn 
lên qua quá trình luyện tập thành thói quen. Theo các nhà thần kinh 
học thì không chỉ các kiến thức, mà cả các kỹ năng của con người 
cũng được ghi trong bộ nhớ của não. Tương tự như là máy tính, kiến 
thức thì được nhớ ở dạng đữ liệu (data) còn kỹ năng được nhớ ở dạng 
chương trình (programs). Trong đó có các “bản năng”, là các kỹ năng 
từ lúc sinh ra đã có sẵn trong bộ não, ví dụ như bản năng nghe nhìn, 
ăn uống, tự vệ, v.v. (những thứ không ai dạy cũng biết làm ở mức độ 
nào đó), và các kỹ năng còn lại là do học được trong quá trình sống. 
Tất nhiên các kỹ năng có thể tốt lên (nếu được sử dụng và luyện tập 
thường xuyên) hoặc tôi đi cùng với thời gian. 

Để có kỹ năng suy nghĩ sâu sắc, thì không có cách gì khác, là 
phải thường xuyên được luyện tập suy nghĩ sâu sắc. Một anh bạn tôi 
gộc do Thái (nhưng không theo đạo Do Thái) có kể cho tôi một câu 
chuyện thú vị sau: đạo Do Thái rất là phức tạp, rât nhiều luật lệ, và 


những người theo đạo, từ đứa trẻ con, phải nghiêm chỉnh tuân thủ 


79 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


các luật đó. Có điều các luật đó lại mâu thuẫn với nhau, nhưng có 
một luật là: nêu 2 luật mâu thuẫn nhau, thì áp dụng luật nào quan 
trọng hơn (higher priority) trong hai luật đó. 

Ví dụ, ngày thứ bảy không được lái xe ô tô và nói chung không 
được làm việc gì cả. Nhưng đúng hôm đó vợ đẻ mà không có cấp cứu 
thì sao? Nếu không chở xe đưa vợ đến bệnh viện, mà để ở nhà, thì vợ 
có thể chết, nhưng sự sống là quan trọng nhất. Bởi vậy trong trường 
hợp đó phải lái xe chỏ vợ đến bệnh viện. Đưa vợ vào đến viện rồi thì 
phải đi bộ (không còn lý do để đi xe nữa). Thế nhưng không được 
để xe trước cửa bệnh viện (cản đường người khác, có thể làm người 
khác bị chết) nên phải lái xe đi ra khỏi bệnh viện để vào chỗ nào đó 
đã. Thê nhưng đi cách khỏi cổng bệnh viện bao nhiêu mét, đến chỗ 
nào thì phải dừng lại và đến chỗ nào thì chưa được dùng lại, là câu 
hỏi khó tha hồ mà suy nghĩ! Luật lệ về ăn uống của người Do Thái 
cũng khá phức tạp, có nhiều cái cắm ăn. Thế nhưng lại có luật là “nêu 
ở chỗ đông người, thì không được làm ảnh hưởng xấu đến không khí 
ở chỗ đó”, nên nếu vì không ăn cái gì đó mà làm những người xung 
quanh méch lòng, thì có khi họ vẫn ăn. 

Từ khi nhỏ tuổi người Do Thái đã luôn gặp các tình huống phải 
suy nghĩ như vậy, khiến họ luôn luôn suy nghĩ, và “tự nhiên” trở thành 
các “thinkers”. Điều này một phần giải thích tại sao có nhiều người 
Do Thái thông minh. Người Việt Nam cũng có tiếng là “thông minh” 
(hay “khôn vặt” có khi chính xác hơn), vì luôn luôn “nghĩ mẹo”. 

Trong hầu hết các môn học đều có những câu hỏi, những vấn đề 
đòi hỏi phải suy nghĩ sâu. Có điều học sinh có được luyện suy nghĩ 


hay không, còn phụ thuộc vào cách dạy và cách thi cử. Nếu học chỉ 


80 


2.10. Rèn luyện khả năng suy nghĩ sâu sắc 


để cốt nhớ như con vẹt, và khi đi thi cứ nhớ như vẹt là yên tâm được 
điểm cao còn “lý sự” lại bị trừ điểm, thì chẳng còn gì để mà suy nghĩ. 

Lây ví dụ môn sinh vật, là một môn rất hay, có rất nhiều cái để 
tò mò, khám phá, để suy luận. Nhưng mới đây khi tôi cằm xem một 
quyển sách về “học sinh vật qua các câu hỏi trắc nghiệm” bậc PTTH 
thì phát sợ. Tôi không thể hình dung nổi làm sao học sinh phổ thông 
trung học có thể nhớ hết tắt cả đông thông tin rời rạc về sinh vật 
trong quyển sách đó. Một để bài thi trắc nghiệm sinh vật chỉ có 60 
phút mà có những 40 câu hỏi. Để trả lời được 40 câu hỏi thì phải nhớ 
và trả lời như cái máy thôi, chứ làm sao có thể “suy nghĩ” và “hiểu” 
gì, trừ khi là “thần đồng”. Bây giờ mà tôi phải đi học phổ thông, thi 
môn sinh vật có khi được 2 điểm. 

Hay là môn lịch sử, cũng là môn rất hay. Nhưng lỗi dạy và học 
hiện tại theo tổi hiểu là học để nhớ một đồng các sự kiện ngày tháng, 
và nhớ luôn cả các bình luận lịch sử như “sách bảo” một cách giáo 
điều, mà không khuyến khích đào sâu suy nghĩ, khuyên khích “hiểu” 
lịch sử. Ông Nguyễn Ánh đã được sách gọi là “cõng rắn cắn gà nhà” 
thì học sinh sẽ chỉ biết có vậy, không được phân tích sâu thêm về 
ông ta, về hoàn cảnh lịch sử giai đoạn đó. Không kể đến những môn 
chính trị đặc giáo điều, hay môn triết học biến tướng thành chính trị, 
ai học phải những môn đó mà dám thể hiện là mình “nghĩ sâu, nghĩ 
độc lập”, có khi “tiêu” luôn. 

Môn toán thường được coi là môn học đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều 
nhất (chứ không chỉ nhớ) trong các môn học. Điều này có lý, vì số 
lượng kiến thức cần nhớ trong toán tương đối ít so với những môn 
khác, nhưng các bài tập toán thường đòi hỏi phải suy nghĩ ít ra vài 


G1 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


ba bước, chứ không chỉ nhó định lý, công thức là có ngay kết quả. Do 
đặc tính đó của môn toán, nên nó được dùng như là môn chủ đạo 
trong các kỳ thi tuyển vào đại học (kể cả cho các ngành mà về sau 
rất ít dùng đến kiến thức toán, nhưng cái gọi là “khả năng suy luận 
logic” thì hầu như ngành nào cũng dùng đến). Điều này là hợp lý, vì 
để thi toán không chỉ nhằm kiểm tra kiến thức toán (tức là các công 
cụ toán học đã được học), mà còn nhằm kiểm tra khả năng suy nghĩ 
logic sâu sắc của học sinh. 

Tất nhiên, để đạt được mục đích đó, thì trong để thi cần có những 
bài đòi hỏi khả năng suy luận logic sâu sắc. Để thi toán mà gồm toàn 
những câu hỏi tủn mủn, để đạt điểm cao không cần nghĩ sâu mà chỉ 
cần “nhớ nhiều, điển nhanh”, thì sẽ mất đi tác dụng kiểm tra khả 
năng suy nghĩ của môn toán. Đó chính là điều đáng lo ngại về xu 
hướng thi trắc nghiệm hiện tại. (Bản thân việc thi trắc nghiệm có 
những ưu điểm của nó, nhưng kiểu ra đề thi trắc nghiệm với toàn 
những câu hỏi tủn mủn là điều đáng lo ngại). 

Không phải bài tập nào, vẫn để nào, lý thuyết nào cũng sâu sắc 
(đòi hỏi suy nghĩ sâu) như nhau. Thế nào là một bài tập sâu sắc ? 
Trong môn toán, những bài tập nào mà thường chỉ làm có trong vòng 
10 phút là xong thì thường được coi là “dễ, hiển nhiên”, bài nào phải 
mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ (có khi hàng tiếng đồng hồ hoặc 
hơn) thì là “sâu, khó”. Trong các kỳ thi IMO, đề thi mỗi ngày chỉ có 3 
bài tập, và học sinh được giải trong vòng 4 tiếng rưỡi 3 bài đó. Trên 
trang web của nhà toán học Gowers có một ví dụ thú vị sau đây về 
một bài tập sâu sắd1} 


Xem http: ⁄/gowers.wordpress.com/2008/07/25/what-is-deep-mathematics/ 





82 


2.10. Rèn luyện khả năng suy nghĩ sâu sắc 


Cho ƒ : IR — IR là một hàm số liên tục thỏa mãn tính chất sau: với 
bắt kỳ số dương ø nào, thì dãy số ƒ(a), ƒ(2a), ƒ(3a), ƒ(4a),... tiễn tới 
0. Chứng minh rằng ƒ(z) tiễn tới 0 khi z tiễn tới đương vô cùng. 

Bài toán trên không đòi hỏi kiến thức gì quá cao (học sinh cuối 
PTTH có thể hiểu và giải được nó), nhưng sâu sắc vì nó đòi hỏi suy 
luận nhiều bước, hướng giải và lời giải không hiển nhiên. Những học 
sinh nào mà tự làm được những bài như vậy, có thể coi là “học sinh 
giỏi toán” (giỏi ở đây chính là giỏi suy luận logic, và kỹ năng này rất 
quí bắt kể về sau học sinh đi theo ngành gì). Những học sinh mà nắm 
vững các khái niệm về giới hạn và liên tục nhưng vẫn không giải được 
bài như vậy, thì không có nghĩa là “dốt toán”, mà chỉ là “không đến 
mức thật giỏi”. Có những bài toán tổ hợp mà những học sinh học lớp 
3 cũng có thể hiểu được, nhưng về độ sâu sắc thì cũng không kém gì 
bài trên. 

Việc giao và khuyên khích học sinh làm những bài tập sâu sắc là 
cần thiết, nêu muốn học sinh luyện suy nghĩ sâu. Cũng như trong 
chơi cờ (cũng là một môn tốt cho rèn luyện suy nghĩ): nếu chỉ chơi 
với toàn đôi thủ quá kém hơn mình, thì khó mà tiến bộ, phải chơi 
nhiều với những đôi thủ giỏi hơn hoặc bằng mình mới nhanh tiên bộ. 
Nhưng nếu chơi với toàn đôi thủ giỏi quá, chỉ toàn thua mà không 
thắng được lần nào, thì cũng dễ chán. Trong việc học cũng vậy: nêu 
giao toàn bài quá dễ cho học sinh, thì học sinh sẽ thấy nhàm chán, 
nhưng nếu toàn bài khó quá không giải được và không gợi ý hướng 
giải, thì cũng không phải là cách rèn luyện hiệu quả. Nếu cho bài quá 
khó học sinh không giải được, rồi sau đó lại cho lời giải bắt học sinh 


học thuộc, thì cũng ít có suy nghĩ gì của học sinh ở đó. 


83 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


Những tờ báo toán học cho học sinh phổ thông, như Kvant (của 
Nga), Mathematical Monthly (Mỹ), hay Toán Học Tuổi Trẻ,với những 
câu chuyện và bài tập sâu sắc trong đó, rất có ích cho việc giúp học 
sinh rèn luyện khả năng suy nghĩ sâu. (Tiếc là báo Toán Học Tuổi Trẻ 


có lúc không còn “sâu sắc” mà ngả theo hướng”luyện thử”). 


2.11 Đổi mới liên tục 


Nên: Thỉnh thoảng thay đổi môn dạy nếu có thể. Nếu dạy một môn 
nhiêu lần, thì cải tiến thường xuyên phương pháp và nội dung. 

Không nên: Dạy mãi năm này qua năm khác một môn, với giáo 
trình nhiều năm không thay đổi. 

Các chức vụ quản lý lãnh đạo thường có nhiệm kỳ, và thường có 
nguyên tắc là không ai làm quá 2 nhiệm kỳ ở cùng 1 vị trí. Lý do là 
để tạo sự thay đổi cải tiễn thường xuyên, tránh sự trì trệ. Ngay trong 
việc dạy học cũng vậy: một người mà dạy quá nhiều năm cùng một 
thứ, thì dễ dẫn đến nhàm chán trì trệ. Để tránh chuyện đó, có những 
cơ sở đại học có qui định là các môn học cũng có nhiệm kỳ: ai mà 
dạy môn nào đó được 4-5 năm rồi thì phải giao cho người khác đảm 
nhiệm, trừ trường hợp không tìm được người thay thê. 

Nhiều khoa toán có phân chia việc dạy các môn cho các tổ bộ 
môn, ví dụ môn “phương trình vi phân” thì chỉ dành cho người của tổ 
bộ môn phương trình vi phân dạy. Việc phân chia như vậy có cái lợi 
là đảm bảo chất lượng dạy,đặc biệt là trong điều kiện trình độ giảng 
viên nói chung còn thập, phải “chuyên môn hóa” trong việc dạy để 


đảm bản chất lượng tối thiểu. Tuy nhiên nó có điểm hạn chế, là nó 


84 


2.11. Đổi mới liên tục 


tạo ra xu hướng người của tổ bộ môn nào sẽ chỉ biết chuyên ngành 
hẹp đây, tầm nhìn không mở rộng ra. Ö một số trường đại học tiên 
tiễn, nơi có nhiều giảng viên trình độ cao (và với nguyên tắc là đã 
là giáo sư hay giảng viên cao cấp thì đủ trình độ để dạy bắt cứ môn 
nào trong các môn toán bắt buộc ở bậc cử nhân), công việc giảng dạy 
không phân chia theo tổ bộ môn hẹp như vậy, mà giảng viên (cao 
cập) nào cũng có thể đăng ký dạy bất cứ môn nào ở bậc cử nhân. 

Tất nhiên, việc thay đổi môn dạy đòi hỏi các giảng viên phải cô 
gắng hơn trong việc chuẩn bị bài giảng (mỗi lần đổi môn dạy, là một 
lần phải chuẩn bị bài giảng gần như từ đầu), nhưng đổi lại nó làm 
tăng trình độ của bản thân giảng viên, giúp cho giảng viên tìm hiểu 
những cái mới (mà nếu không đổi môn dạy thì sẽ không tìm hiểu, do 
sức ỳ). Đặc biệt là các môn ở bậc cao học: việc chuẩn bị bài giảng cho 
một môn cao học mới có thể giúp ích trực tiếp cho việc nghiên cứu 
khoa học của giảng viên. 

Tôi có một số kinh nghiệm cá nhân vẻ việc này. Ví dụ như một lần 
năm 1999 tôi nhận dạy 1 học kỳ cao học về hệ động lực Hamilton, 
và trong quá trình đọc tài liệu để chuẩn bị bài giảng cho môn đó, 
tôi phát hiện ra một số vẫn để cơ bản liên quan đến dạng chuẩn địa 
phương của hệ động lực chưa được nghiên cứu, và điều đó thúc đẩy 
tôi nghiên cứu được một số kết quả khá tốt. Năm 2008 tôi nhận dạy 
môn đại số (mở rộng trường và một ít đại số giao hoán) cho sinh viên 
toán năm thứ 4, tuy rằng trước đó tôi hầu như không đụng chạm đến 
những thứ đó. Việc dạy môn đại số đã giúp tôi nắm chắc thêm được 
một số kiến thức về đại số, ví dụ như hiểu thêm ý nghĩa của tính chất 


Noether (đây là tính chất đặc trưng của “đại số”, đôi ngược với “giải 


85 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


tích”). 

Tất nhiên có nhiều người, do điều kiện công việc, phải dạy cùng 
một môn (ví dụ như môn Toán lớp 12) trong nhiều năm. Để tránh trì 
trệ trong trường hợp đó, cần thường xuyên cải tiễn phương pháp và 
nội dung giảng dạy (đưa vào những ví dụ minh họa mới và bài tập 
mới từ thực tế hiện tại, sử dụng những công nghệ mới và công cụ học 


tập mới, tìm các cách giải thích mới dễ hiểu hơn, v.v.) 


2.12 Hài hòa giữa các thái cực 


Nên: Kết hợp hài hòa giữa các thái cực. 

Không nên: Rơi vào thái quá. 

Trên thế giới có rất nhiều thái cực (hay còn gọi là “âm dương”, 
“lưống nguyên”), ví dụ như nam-nữ, đêm-ngày, vua-tôi, chung-riêng, 
tư bản-xã hội, v.v. Sự phát triển của thế giới dựa trên sự kết hợp hài 
hòa, “chung sống hòa bình” của các thái cực, chứ nêu cực nào “thái 
quá”, lắn át quá mức đối cực, thì có thể dẫn đến khủng hoảng. Ví dụ 
như tư bản hoang dã (thiêu yêu tô xã hội) thì dẫn đến cách mạng vô 
sản. Nhưng ngược lại, mô hình kinh tế cộng sản của Liên Xô (thiếu 
yêu tô tự do tư bản) cũng không thọ được lâu. 

Trong giáo dục cũng vậy, việc dạy và học hiệu quả phải dựa trên 
sự kết hợp hài hòa giữa các thái cực, nếu rơi vào tình trạng thái quá 
theo bắt cứ cực nào thường cũng dẫn đến kết quả không tốt. 


Ö đây, tôi sẽ điểm qua một số thái cực tiêu biểu trong giáo dục. 


86 


2.12. Hài hòa giữa các thái cực 


Bắt chước - sáng tạo 


Quá trình học tự nhiên một kiến thức hay kỹ năng nào đó gồm cả 
hai phần bắt chước và sáng tạo. Ví dụ như một đứa trẻ nhỏ học nói: 
nó bắt chước nói lại những từ ngữ nó hay nghe được (và bắt chước 
luôn cả giọng nói, ngữ điệu, v.v.), rồi đến nói các câu mà nó sáng tạo 
được từ các từ ngữ câu cú mà nó đã biết, nhằm mục đích gì đó. Sáng 
tạo có thể sai (trẻ con nói nhiều câu ngây ngô, hay các lý thuyết vật 
lý mới có nhiều lý thuyết có thể cũng rất ngây ngô), nhưng muốn 
sáng tạo được thì phải không sợ sai, không sợ “khác người”, không 
bị hoặc không sợ người khác chê cười hoặc phạt khi sai, khi “khác 
người”. Và tất nhiên cũng phải có kiến thức đã hấp thụ (phần lớn qua 
bắt chước) để lẫy đó làm cơ sở sáng tạo. 

Lỗi giáo dục “cổ hủ” (khá phổ biễn ở Việt Nam) là chỉ dạy bắt 
chước chứ ít phát huy sáng tạo của học sinh, hay tệ hơn là “trù dập 
sáng tạo”. Ví dụ như bình luận về lịch sử, học sinh có khi không được 
bình luận theo suy nghĩ và câu chữ riêng của mình, mà cứ phải học 
vẹt đoạn bình luận mà cô giáo đã cho sẵn thì mới được cô cho điểm 


⁄ 
^ 


tÓt. 

Ở Pháp, có thời người ta lại thái quá theo hướng ngược lại: tức là 
quá chú trọng chuyện sáng tạo mà quên rằng bắt chước cũng là khâu 
quan trọng trong việc học (và trong cả các thứ khác: Nhật Bản trước 
khi cạnh tranh thắng Mỹ về xe hơi, thì cũng phải bắt chước làm xe 
hơi giống các nước Âu-Mỹ đã chứ không sáng tạo ngay lập tức được; 
hay như Trung Quốc làm nhái đồ điện tử nhưng đang trên đà trỏ 
thành một trong những trùm thế giới về thiết kê đồ điện tử). Thậm 


87 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


chí người ta không muốn dạy học sinh định lý toán mà muốn học 
sinh sáng tạo ra chúng. Nêu lúc nào cũng đòi “sáng tạo” mà không 
chịu “bắt chước”, thì sẽ học được rất ít cái mới (mới ở đây là mới đôi 
với người học, chứ không phải là chưa ai biết), và không cẩn thận sẽ 
thành “ếch ngồi đáy giêng”. 

Ở Nga có truyện tiêu lâm về một anh chàng “nhà quê ra tỉnh” 
tự nhận mình là nhà văn. Mọi người hỏi anh ta thấy truyện của Lev 
Tolstoi thê nào, anh ta bảo chưa đọc bao giờ, hỏi về Pushkin cũng 
chưa đọc bao giờ,... hỏi về nhà văn nổi tiếng nào cũng không đọc. 
Khi hỏi anh ta làm thế nào, thì anh tả trả lời là anh ta “chỉ viết chứ 
không đọc”. Ở Việt Nam cũng có những người bị “bệnh” éch ngồi đáy 
giếng lầm tưởng mình là “nhà khoa học và giáo dục lớn của thế giới”, 


“một trong mây trăm bộ óc vĩ đại của nhân loại”. 


Lý thuyết - thực hành 


Trong cả hai trường hợp: học nhiều lý thuyết “suông” mà không 
làm bài tập thực hành, hoặc là chỉ làm nhiều bài tập mà được học 
rất ít lý thuyết, học sinh đều sẽ chỉ nắm được ít kiễn thức: học sinh 
khó mà “tự nghĩ ra” lý thuyết dù có làm bao nhiêu bài tập, và học lý 
thuyết mà không có bài tập đi kèm thì cũng khó mà hiểu bản chất và 
biết cách sử dụng. Cả hai sự thái quá này đều xảy ra trong thực tế. 

Ví dụ, có những môn toán ở đại học dạy toàn khái niệm và định 
lý trừu tượng mà thiêu ví dụ và bài tập cụ thể, và ngược lại có những 
môn toán toán ở bậc phổ thông mà học sinh phải làm quá nhiều bài 


tập vượt ra ngoài phạm vi của lý thuyết trong chương trình. Để giải 


88 


2.12. Hài hòa giữa các thái cực 


quyết tình trạng đó, cần có thêm các giờ thực hành (làm bài tập) ở 
bậc đại học, và ngược lại ỏ bậc phổ thông cần đưa thêm các ý tưởng 
toán học trong sáng vào phân lý thuyết, thay vì giải thật nhiều bài tập 


với đủ kiểu mẹo mực rắm rôi nhưng thiêu tính cơ bản và hệ thống. 


Kỷ luật - tự do 


Kỷ luật quá thì nghẹt thỏ, tự do quá thì loạn. Trong giáo dục, lỗi 
cổ truyền nhiều khi quá khắt khe, cha mẹ thầy cô sẵn sàng đánh trẻ 
em hoặc dùng hững hình phạt nhục hình khác. Lỗi giáo dục như vậy 
có xu hướng biến con người thành “nô lệ” chỉ biết phục tùng. Nhưng 
trong thời đại mới lại có sự thái quá theo hướng ngược lại: cha mẹ 
thầy cô có khi bắt lực vì không dám nghiêm khắc với trẻ em, không 
biết làm sao để giữ kỷ luật. 

Có giảng viên rất “khó tính”. Sinh viên lặn lội đi học từ xa mây 
chục km đến muộn 5 phút cũng bị đuổi không được cho vào lớp, 
nhưng là “khó tính” với sinh viên trong khi lại “dễ tính” với bản thân, 
tự mình có những khi đi muộn hay không chuẩn bài giảng tử tế. “Kỷ 
luật” kiểu như vậy không làm cho sinh viên phục, mà chỉ làm cho họ 
thầy bắt công. Có giảng viên thì lại “giảng bài” kiểu hì hụi chép các 
thứ lên bảng trong khi sinh viên ỏ dưới làm việc riêng, nói chuyện 
riêng ào ào. Làm như vậy thì cũng không được sinh viên tôn trọng. 
Và không giữ được kỷ luật trong lớp thì chất lượng dạy cũng khó mà 
tốt được, khi mà sinh viên nào muốn học cũng khó học nổi trong một 


lớp Ổn ào hỗn loạn. 


89 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


Trừu trượng - cụ thể, hình thức - trực giác 


Công dụng của toán học nằm ở chỗ nó có thể dùng để giải quyết 
các vẫn đề nảy sinh trong thực tế (khoa học, công nghệ, kinh tế, xã 
hội, v.v.). Để giải quyết các vẫn để bằng toán học, cần làm các bước 
như sau: 

- Mô hình hóa (trừu tượng hóa): chuyển một vẫn đề “thực tế”, 
“cụ thể”, thành một vẫn để “toán học”, “trừu tượng” 

- Giải bài toán trừu tượng đã được lập ra, bằng các công cụ toán 
học 

- Diễn giải (cụ thể hóa) nghiệm trừu tượng nhận được ở bước 
phía trên, thành lời giải cụ thể cho vẫn đề “thực tế” ban đầu 

Sức mạnh của toán học chính là nằm ở chỗ trừu tượng của nó. 
Ngôn ngữ trừu tượng toán học và quá trình mô hình hóa cho phép 
“biên những thứ khác nhau thành giống nhau” (“give the same name 
to diferent things”, nói theo Henri Poincaré), để mà có thể dùng 
những công cụ toán học chung giải quyết rât nhiều bài toán thực 
tế đa dạng khác nhau. Các nhà toán học (đặc biệt là toán lý thuyết) 
chỉ làm việc trên các đối tượng toán học trừu tượng, nhưng tắt nhiên 
nêu không thể “cụ thể hóa”, chuyển đổi ngược lại những thông tỉn, 
lồi giải toán trừu tượng thành những lời giải thực tế cho các vẫn đề 
thực tế, thì toán học cũng sẽ vô dụng. 

Có một câu chuyện thú vị về một nhà toán học Nga Xô Viết, khi 
được mây kỹ sư quân sự đem đến một hệ phương trình hỏi phải thay 
đổi tham số thê nào cho nghiệm tốt hơn (vì là bí mật quân sự, họ 


không được phép nói các phương trình đó từ đâu ra), nhà toán học 


90 


2.12. Hài hòa giữa các thái cực 


này nhìn vào và nói “các anh phải làm cánh máy bay dài ra!” Tức là 
người ta có thể nhìn các thứ “trừu tượng, hình thức” mà biết ý nghĩa 
“thực tế” của chúng thế nào, nêu đạt đến trình độ nào đó. 

Học sinh mà học toàn cái cụ thể, không có trừu tượng, thì không 
phải là “học toán”, sẽ không nắm bắt được các công cụ toán học trừu 
tượng có sức mạnh giải quyết nhiều vẫn để. Nhưng ngược lại nêu học 
toàn trừu tượng, không có ví dụ ứng dụng cụ thể, thì là học “trên mây 
trên gió”, tuy có học công cụ toán nhưng không dùng được chúng và 
không biết chúng dùng làm gì. 

Để học các khái niệm toán trừu tượng tất nhiên cần ngôn ngữ 
hình thức. Nhưng chỉ cần ỏ mức độ vừa phải. Nếu “quá sính” ngôn 
ngữ hình thức, thì sẽ như là đem đao mổ bò đi cắt bánh mì, không 
cần thiết mà chỉ làm cho mọi thứ trở nên thêm rắm rối khó hiểu. Hay 
như Einstein có nói: Everything should be made as simple as possible, 
but not simpler. 

Có một dạo (quãng những năm 1970s, 1980s) ở phương Tây 
(cũng như ở Nga) người ta quá sính đưa ngôn ngữ hình thức nặng 
nể vào sách toán phổ thông. Hệ quả là học sinh được học toán một 
cách quá hình thức rắm rồi, toàn thứ trừu tượng trong khi không biết 
giải những bài toán ví dụ cụ thể. Cuộc cải cách toán õ Mỹ từ cuôi 
những năm 1980 (gọi là “the new new math”) để nhằm chồng “chủ 
nghĩa hình thức trong dạy toán”) thì lại rơi vào thái cực ngược lại: 
khi người ta cố gạt bỏ mọi thứ hình thức, trừu tượng, thì người ta 
cũng gạt luôn nội dung toán học ra khỏi môn toán, và học sinh học 
hết phổ thông cũng không còn biết gì về toán nữa. Đến nay người ta 


lại cải cách lại cho “cân băng hơn”. 


91 


Chương 2. Một số điều nên và không nên khi dạy toán 


Nói mỏ rộng ra, không chỉ trong toán, mà trong cuộc sông nói 
chung, hình thức là cái có vai trò khá quan trọng (tuy nhiên cần 
phân biệt giữa 2 loại hình thức: “hình thức bể ngoài”, và “ngôn ngữ 
hình thức”). Có chuyện một siêu thị bán hai loại nho 1 loại có bọc 
ni lông đẹp đẽ, giá đắt, còn một loại để trong rổ bán giá rẻ. Thực ra 
hai loại nho đó là một, chỉ khác nhau ở cách “trình bầy”, nhưng dân 
tình lại cứ thích mua loại đắt tiền mà trông hấp dẫn là loại rẻ tiền mà 
cùng chất lượng nhưng trông “không sang”. Trong toán học cũng vậy, 
cùng là một lời giải hay kết quả toán học, nêu được trình bày một 
cách sáng sủa, cẩn thận, thì người ta sẽ thây hay hơn là nêu trình bày 
một cách cẩu thả, u tối. 

Các thứ hình thức, nghỉ lễ được đặt ra là có lý do của nó. Hãy 
tưởng tượng một nguyên thủ quốc gia mà lại ăn mặc lôi thôi và “tỏa 
mùi” trong một hội nghị quốc tế thì sẽ làm mắt thể diện của nước 
đó thê nào. Nhưng hình thức cần đi đôi với nội dung. “Chủ nghĩa 
hình thức” là khi “rỗng ruột”, chỉ có hình thức mà không có nội dung 
tương xứng, như kiểu “tiễn sĩ giẫy”.Khi giáo viên cho điểm 9,10 cả 
những học sinh không biết gì cần học lại, hay là khi bảo cả lớp phải 
giơ tay xin phát biểu kể cả khi không có gì để phát biểu, đấy là chạy 
theo chủ nghĩa hình thức, giả dồi. 

Nhân nói về chuyện “đặt tên giống nhau cho các thứ khác nhau” 
(tức là thấy được sự giông nhau giữa các thứ khác nhau) có một bài 
toán đồ thú vị sau đây: 

Giả sử có 1 cái que nằm ngang, mà một con kiến đi từ đầu que 
đến cuối que hết 2 phút, và nêu đi đến cuối que thì rơi ra khỏi que. 


Bây giờ giả sử có 20 con kiến ở trên que (ở các vị trí khác nhau), đi 


92 


2.12. Hài hòa giữa các thái cực 


theo các hướng khá nhau (về phía 2 đầu khá nhau). Que hẹp, nên 
là khi hai con kiến đi ngược hướng đền cùng 1 điểm thì đụng đầu, 
quay ngược đầu lại và đi tiếp. (Vận tộc của các con kiến được giả sử 
là bằng nhau, và không đổi). Thử hỏi cần (ít nhất) bao nhiêu thời 
gian để chắc chắn rằng tất cả 20 con kiến sẽ rơi ra khỏi que? 

Tôi có đem nó đỗ 1 lóp 
SV toán năm thứ nhất thuộc 
chương trình tiên tiến của 
ĐHQG trong một buổi nói 
chuyện. Sau 1 lúc có 1 bạn gái 
giải đúng (còn các bạn khác mới 
đưa ra các giả thuyết). VỀ sau TS 
Lê Minh Hà phụ trách chương 
trình tiên tiễn đó có nói lại với 
tôi rằng bạn gái đó là môt bạn 
từng tham gia thi IMO được huy 
chương vàng (nếu tôi nhớ không 





nhầm). 

Tôi cũng có đem bài này đỗ 
con mình, rồi viết lại tỉ mỉ thành một chương trong quyển sách 
“Những bài giảng về toán cho Mirella” (Quyển I, Sputnik Education 
phát hành năm 2015). 


93 


Chương 3 


Thảo luận với các giảng 


.“ˆ 2 
vien tre 


Vào năm học 2012-2013, Khoa Toán Đại học Toulouse (nơi tôi 
làm việc) lần đầu tiên nhận người Việt Nam (là nghiên cứu sinh hoặc 
mới bảo vệ tiễn sĩ) làm ATER (attaché temporaire d°enseignement et 
de recherche - phụ giảng ngắn hạn). Và họ nhận liền một lúc những 
bốn bạn. Vẫn để dạy học bỗng trở nên có tính thời sự đặc biệt: các 
bạn ATER này phải cô gắng dạy sao cho tốt, không gây tai tiếng, để 
giữ uy tín cho chương trình hợp tác Pháp-Việt về toán. Vì thê, tôi có 
tổ chức hai buổi thảo luận ở Toulouse, vào các chiều thứ sáu ngày 
07/09/2012 và 14/09/2012,để trao đổi về triết lý, kinh nghiệm và 
kỹ năng dạy học. Ngoài bốn bạn ATER, còn có khoảng chục bạn khác 
cũng tham dự, là những người đã hoặc sẽ giảng dạy và nghiên cứu. 
Chương sách này dựa trên những ghi chép từ hai buổi thảo luận đó. 


94 


^ 





Ảnh chụp cùng các SV và NCS toán Việt Nam tại Toulouse, 20/11/2010: 
T.H.Minh - Ð.N.Minh - L.H.Yên - PVHùng - PVMaạnh - M.T.B.Ngọc - PT.Tùng 
N.Đức Anh - N.Minh Hoàng - N.T.Liên - N.T.Dũng - D.T.Trang 
N.VMïnh - N.TThiên - L.H.Chinh - D.Q.Hải 


3.1 Dạy học là một nghề cao quí 


In a completely rational society, the best oƒ us would aspire to be 
teachers and the rest oƒ us would have to settle ƒor sormething less, be- 
cause passing civilization along ƒrom one generation to the next ought to 
be the highest honor and the highest responsibility anyone could hawe. 


— Lee lacocca 


95 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


Trước khi bàn đến việc làm sao để dạy tốt, có lẽ không thừa khi 
khẳng định lại một lần nữa rằng, dạy học là một nghề cao quí, và 
một khi đã dạy học thì cần làm sao để khỏi hổ thẹn với sự cao quí đó. 

Không chỉ giáo viên mới có trách nhiệm dạy học, mà dạy học là 
sứ mệnh của hầu hết những người có tư tưởng, trình độ cao trong 
xã hội. Những nhân vật vĩ đại trong lịch sử cũng đều là những người 
thầy. Buddha, Khổng Tử, Plato, v.v., cho đến Einstein, Dalai-Lama đều 
là những người thầy, qua các lời nói và hành động của họ mà họ đã 
truyền đạt lại được những tư tưởng lón cho các thê hệ tiếp nói. 

Các nhà khoa học lón, ngoài sứ mệnh nghiên cứu khoa học còn 
một sứ mệnh khác là đào tạo đội ngũ khoa học mới qua việc giảng 
dạy của mình. Các bác sĩ cũng vậy, ngoài việc chữa bệnh, còn có việc 
đào tạo các bác sĩ mới, v.v. Không có dạy học, thì không có sự nồi tiếp 


` Lầ . hd ~ ^* 
và phát triển của xã hội. 


3.2 Giá trị của người thầy 


A teacher qffects eternity; he can never tell where hỉs inƒluence stops 
— Henri Brooks Adams 


Như Henri Adams đã nói, một người thầy ảnh hưởng đến muôn 
vàn thế hệ, ông ta không thể biết được ảnh hưởng của ông ta sẽ dừng 
ở đâu. Những giá trị mà một người thầy truyền đạt được cho các học 
trò trực tiếp của mình, sẽ tiếp tục được các học trò truyền đạt cho thế 


hệ tiếp theo, rồi cứ thế tiếp tục truyền đạt mãi. 


96 


3.2. Giá trị của người thầy 


“Tài sản” lớn nhất của một người thầy không nằm ỏ nhà cửa tiền 
nong mà người thấy đó có được, mà nằm ỏ chính các thê hệ học trò 
mà người thầy đã đào tạo được. Một trong những niềm vui và niềm 
tự hào lớn nhất của người thầy là có được các học trò giỏi, thành đạt, 
có tình nghĩa, ở các nơi khác nhau, đi đâu cũng gặp học trò của mình. 

Giá trị của người thầy không tính được bằng tiền, nhưng nếu cứ 
thử dùng thước đo tài chính, thì cũng ra được những con số lón. Ví 
dụ, một người thầy từng có hàng nghìn học trò. Nhờ thầy mà cuộc 
sông và sự nghiệp của mỗi trò tốt lên thêm một nghìn USD (so với 
nêu không có thầy hay là gặp phải thầy không tốt bằng), thì tổng giá 
trì mà thầy đem lại cho các trò đã tính theo đơn vị hàng triệu USD. 
Kiểu tính toán như thê này tất nhiên là thô thiển, nhưng nó cũng cho 
thấy giá trị của người thây là rất lớn. 

Tất nhiên, để có được giá trị lớn, thì phải là một người thầy tốt, vì 
một người thây tôi thì đem lại được ít giá trị cho học trò, cho xã hội, 
hoặc thậm chí cá biệt có thể làm hại học trò. Bỏi vậy, một khi đã làm 
thầy, cần luôn cô gắng để trở thành người thầy tốt. Kể cả khi mà việc 
dạy học bị trả thù lao thấp, hay là dạy không công đi nữa, thì cũng 
không vì thế mà người thầy có thể “tự cho mình” quyển dạy ẩu, dạy 
nhảm nhí. Một người thầy mà làm như vậy sẽ là tự hạ thấp giá trị của 
mình, và hạ thấp thì dễ nhưng nâng nên lại thì khó hơn. Bỏi vậy, bất 
kể dù lương lậu ra sao, đã dạy là nên cô gắng dạy tốt. Dù xã hội có 
bắt công đến đâu, thì những gười dạy giỏi vẫn sẽ dễ tìm được những 
chỗ trọng dụng và trả công xứng đáng hơn là những người dạy kém. 


Sự 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


3.3. Chất lượng ngày càng quan trọng 


Our future depends on the quality oƒ education oƒ our chidren today 


— Arnold Schwarzenegser 


Một người thầy tốt thì đem lại giá trị rất lớn cho xã hội. Nhưng 
giá trị xã hội của một người thầy “làng nhàng”, dạy không hay, thì 
không được cao. Đặc biệt có những người dạy điều sai điều xấu cho 
học trò, khi đó thì không những không có giá trị, mà còn là giá trị 
âm, làm hại học trò và xã hội. Muốn có giá trị cao, thì phải có chất 
lượng tốt. Điều này đặc biệt đúng trong giáo dục. 

Nhiều khi học sinh phải học một người thầy dỏ trong giờ học 
chính thức vì không có lựa chọn nào khác. Nhưng đối với học ngoại 
khóa hay trường tư có thể sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và khi đó những 
người dạy tốt sẽ sớm thu hút được người đến học còn người dạy tôi 
không thu hút được người học trừ khi dùng những mánh khóe bắt 
ép. Ngay ở Toulouse, tôi có từng chứng kiến những trường hợp có 
hai giáo sư cùng dạy một môn ở hai giảng đường khác nhau (vì đông 
sinh viên nên chia ra thành vậy), chỉ sau một thời gian ngắn phần 
lớn các sinh viên ở giảng đường của giáo sự dạy chán chạy sang ngôi 
học bên giáo sư dạy hay. 

Trong thời đại thông tin, sự phân biệt giá trị giữa chất lượng thấp 
và chất lượng cao ngày càng rõ rệt. Ví dụ, một người thầy có khả 
năng giảng một bài thật hay. Nếu thầy chỉ giảng cho một lớp học, thì 
thường có vài chục hay cùng lắm là vài trăm học sinh được tham dự 


bài giảng rất hay đó. Nhưng cùng với công nghệ thông tin, bài giảng 


98 


3.4. Trước hết là thương yêu trò 


rất hay này có thể được đưa lên internet, và không chỉ là vài trăm, 
mà là vài chục nghìn hay thậm chí vài trăm nghìn người sẽ được trực 
tiếp thưởng thức bài giảng hay này. Nhìn từ khía cạnh kinh tế, một 
bài giảng hay để trên internet như vậy sẽ có giá trị cho xã hội lên đến 
hàng nghìn hay hàng chục nghìn USD. Trong khi đó, những bài giảng 
đỏ thì chẳng ai muốn nghe, chẳng có giá trị gì mây, nêu không nói là 
chỉ làm mắt thời giờ của người nghe giảng. 

Khi mà học sinh không có lựa chọn về thây, thì thầy dạy đỏ học 
sinh cũng phải cô mà đi học. Nhưng khi xã hội mỏ ra, lựa chọn nhiều 
hơn, có thể học những người thầy dạy rất hay ở xa qua internet thay 
vì học trực tiếp người đạy đỏ, thì nói chung họ sẽ chọn lựa học thầy 
dạy hay dù là có ít được tiếp xúc trực tiếp. 

Đôi với các tài liệu và dụng cụ học tập, ví dụ như sách giáo khoa, 
cũng vây: chất lượng ngày càng trở nên quan trọng. Khi có thể được 
chọn lựa sách học, thì sẽ không còn chỗ đứng cho những sách viết 
dở, khô khan, rắm rối, giáo điều, trong khi đó những sách viết hay, 
hấp dẫn, giải thích đúng bản chất và dễ hiểu, sẽ được nhiều học sinh 


chọn lựa, trỏ nên có giá trị cao. 


3.4. Trước hết là thương yêu trò 


Làm sao để thành công, đạt chất lượng cao trong việc dạy học? 
Có rất nhiều điểm trong triết lý giáo dục, phương pháp giảng dạy, 
tư cách người thầy, v.v. mà chúng ta sẽ phải tuân theo nếu muôn trỏ 
thành một người thầy tốt. Nhưng qui tắc đầu tiên có lẽ là: người thầy 
tốt trước hết phải là người thương yêu học trò. Muôn thành công 


99 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


The ĐEYT teachers 


teach {rem 1 A\ 4Ÿ 
N Gọi. i60) the TS 





trong bất cứ nghề gì thì phải yêu nghề đó. Điều này đặc biệt đúng 
trong giáo dục. Không thể nói là yêu nghề giáo, nêu như không có 
tình yêu thương dành cho học trò. 

Trong lúc thảo luận, bạn T. nêu câu hỏi: Thế nào là yêu thương 
học trò? 

Tình yêu thương học trò thể hiện ở chỗ nào? Theo tôi, nó thể hiện 
trong toàn bộ các hành động, lời nói của chúng ta trong quan hệ đôi 
với học trò, chứ không phải là ta cứ nói “tôi yêu học trò” thì có nghĩa 
là ta yêu học trò. 

Cảm thông với các khó khăn của học trò, lắng nghe và trả lời 
các câu hỏi của học trò, cô gắng dạy cho đúng cho hay, cho học 
trò những lời khuyên tốt nhất cho trò chứ không phải là cho mình, 
không sỉ nhục học trò, không bắt nạt hay ăn chặn học trò, cô gắng 
hiểu nguyên nhân vì sao học trò lại “dốt, lại “hư” để tìm cách giúp 
học trò tốt lên, v.v. Tất cả những điều đó là thể hiện sự yêu thương 
học trò. 


Người Pháp có một câu nói rất hay: Thời gian là tình yêu. Yêu ai 


100 


3.4. Trước hết là thương yêu trò 


tức là dành thời gian cho người đó. Yêu học trò, tức là dành thời gian 
quan tâm đến học trò. Hãy dành nhiều thời gian cho học trò, cho việc 
chuẩn bị bài giảng, cho việc tìm hiểu về giáo dục học, cho việc rèn 
luyện các kỹ năng dạy học của mình, cho việc cập nhật kiến thức, v.v. 
Khi đó sẽ càng ngày càng trở thành một người thầy tốt. 

Người Do Thái có nhiều châm ngôn rất hay, trong đó có câu 
chuyện sau: Một ông bô có con hư hỏng, ăn cắp, tội phạm, v.v., đến 
gặp một cha đạo Do Thái để hỏi phải làm gì với con bây giờ, có nên 
từ nó không. Ông cha đạo nói: “Ông phải yêu con hơn nữa”. Tình yêu 
thương mới có sức mạnh làm cho con người ta tốt lên. 

Người thầy cũng vậy. Khi gặp một học trò đốt, trò hư, thì sỉ nhục 
nó là “sao mày hư thê, dốt thế” chẳng có tác dụng làm cho nó giỏi 
lên hay ngoan lên. Thay vì mắng nó chung chung “cho sướng mồm, 
cho hả cơn giận”, nêu có thể bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân vì sao 
nó “hư”, nó “kém”, rồi giải thích cho nó cụ thể hơn là “nó kém điểm 
nào, tư cách không tốt điểm nào, có thể làm thế nào cho tốt lên” thì 
có ích cho học trò hơn. 

Tất nhiên, nói chung không thể đòi hỏi thầy phải yêu trò nhiều 
như là bố mẹ yêu con. Bồ mẹ có thể hy sinh rất nhiều thứ vì con, 
và không thể đòi hỏi thầy cũng phải hy sinh như vậy vì trò. Nhưng 
người thầy tốt có thể chấp nhận hy sinh những thứ không quan trọng 
lắm (ví dụ như bớt giải trí), khi có trò cần đến mình. Một bạn đồng 
nghiệp của tôi là giáo sư ở bên Anh có nói: “A student is sacred“. (Học 
trò là thiêng liêng). Đấy cũng là quan niệm của nhiều nơi trên thế 
giới về học trò: đã nhận ai làm trò, là phải có trách nhiệm rất lớn với 


người đó. 


101 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


Bạn C. đặt câu hỏi ngược lại: Thế trò có phải yêu thầy không? 

Theo tôi, quan hệ thây/trò là một quan hệ không đối xứng, trong 
đó người thầy ở thê chủ động hơn là người trò. Việc trò có yêu thây, 
yêu trường hay không chủ yêu phụ thuộc vào việc trò được thấy, 
được trường đôi xử ra sao. Nêu người thầy thực sự thương yêu trò, 
dạy những điều tốt, dạy hay, thì hầu hết các học trò sẽ nhận thấy điều 
đó, và kể cả trò “đốt”, trò “hư” cũng sẽ yêu thầy. Còn nêu trò ghét 
thây, thì lỗi chủ yêu nằm ở thầy chứ không phải ở trò: khi một giáo 
viên tỏ ra khinh miệt, ghét bỏ, bất cần học trò, thì tât nhiên khó đòi 


hỏi học trò phải yêu giáo viên đó. 


3.5 Chất lượng dạy học không tự dưng mà có 


Who dares to teach must never ceqse to learn — John Cotton Dang 


Theo lẽ tự nhiên, mỗi người có môt số năng khiếu bẩm sinh khác 
nhau. Có người có năng khiêu về truyền đạt và dạy học hơn người 
khác: kể chuyện hấp dẫn hơn, bình tĩnh và hiền hậu hơn khi tiếp xúc 
với học sinh, v.v. Tuy nhiên, kể cả khi có năng khiếu về dạy học, thì 
cũng không thể trỏ thành một người thầy giỏi ngay được, mà vẫn cần 
có sự học hỏi rèn luyện thường xuyên. Những người ban đầu dạy đỏ, 
nhưng nếu ý thức được là mình dạy dỏ, tìm ra được những nhược 
điểm của mình trong khi dạy và rèn luyện để sửa chữa chúng, thì 
cũng sẽ càng ngày càng trỏ thành người thầy có giá trị. 

Như ông Dana có nói rất hay, một người đã nhận mình là thẩy, 


thì cả đời phải học hỏi để nâng cấp bản thân mình cho xứng đáng là 


102 


3.5. Chất lượng dạy học không tự dưng mà có 


thầy. Kể cả khi đã là một người thầy giỏi, vẫn luôn có những thứ để 
mà học, để thành người thầy giỏi hơn nữa: cập nhật kiến thức khoa 
học, tìm hiểu sâu thêm về tâm lý học, giáo dục học, thần kinh học, 
xã hội học, sửa các tật xâu của mình, v.v. 

Tôi không dám nhận mình là người thầy giỏi. Và cho đến lúc viết 
những dòng này tôi vẫn có nhiều tật xâu ảnh hưởng đến công việc 
cả nghiên cứu lẫn giảng dạy (ví dụ như tính bừa bộn và không cẩn 
thận, thật là khó sửa). Tuy nhiên sau hơn 10 năm làm GS ở Toulouse 
(kể từ năm 2002 - trước đó tôi làm nghiên cứu viên CNRS và rất Ít 
khi giảng dạy), thì trình độ dạy học của tôi có tăng lên đáng kể. Thời 
gian đầu tôi dạy mắc phải rât nhiều lỗi, ví dụ như: giảng bài hay giải 
bài tập thì làm quá nhanh học sinh không kip theo; có lúc đang giảng 
giữa chừng thì tắc tịt vì chủ quan không chuẩn bị trước. Thậm chí lúc 
đầu tôi còn nói sai nhiều tiếng Pháp, kể cả về thuật ngữ toán học (do 
có những từ trước đó chẳng bao giờ dùng nên không biết, đến lúc đi 
dạy học mới dùng lần đầu, chủ quan nên nói sai). Sau nhiều năm sửa 
dân, tắt nhiên các lỗi có giảm đi. Và ý thức của tôi về chuyện dạy học 
cũng khác đi. Thời gian đầu, dạy học đối với tôi chỉ là một việc phải 
làm “khoán” quấy quá cho xong chứ không có hứng thú gì. Nhưng về 
sau, tôi nhận ra một điều là, đã phàm làm bắt cứ việc gì, là phải cố 
gắng làm cho nghiêm túc, không thì chính cái tư cách của mình, cái 
giá trị của mình sẽ bị giảm đi. 

Tất nhiên, dạy càng lâu năm thì kinh nghiệm dạy học sẽ càng 
nhiều lên. Nhưng nếu chỉ đi theo “kinh nghiệm chủ nghĩa”, chỉ dựa 
vào kinh nghiệm thôi, thì chưa đủ để trở thành người thầy tốt. Còn 


cần phải học hỏi nhiều thứ khác nữa, trong đó có các lý thuyết tiễn 


103 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


bộ hiện đại về giáo dục học, suy nghĩ, kiểm nghiệm dựa trên các lý 
thuyết cộng với thực tế mình có được, để tìm ra các phương pháp dạy 
cho tốt và thích hợp với cá tính của mình. Việc trao đổi thường xuyên 
với đồng nghiệp và thầy bà về vấn để dạy học cũng là một trong các 
cách để học hỏi nhằm nâng cao phẩm chất người thầy. 

Tài liệu về giáo dục học và những vẫn đề liên quan thì rất nhiều. 
Để lây gì đó làm điểm bắt đầu, xin giới thiệu với các bạn giảng viên 
trẻ ngành toán một quyển sách về dạy toán mà tôi thấy rất hay, đó là 
quyển: 

Steven Krantz, How to teach rmnathematics. 

(Có thể tìm bản điện tử trên mạng). Ông Krantz là một giáo sư 
toán học (chuyên về toán tứng dụng) lón trên thế giới, và quyển sách 
trên là một quyển sách kinh điển về việc dạy toán. 

Tuy viết về dạy toán, nhưng 


quyển sách của Krantz chứa 


How TO TEACH 
nhiều lời khuyên mà giáo viên IMATHEMATICS 
của bất kỳ môn học nào cũng 

` 3 F . STEVEN @. KRANTZ 
dùng được. Chăng hạn, một chỉ 


tiết nhỏ nhưng rất thú vị là: Nên 


lau bảng thật sạch trước khi bắt ¬ + ` s 
đâu một bài giảng (nêu là dùng \ VN ST 
bảng viết). Tắm bảng thật sạch Ý- ZZ> 1 / 
như là một thứ lễ nghi nho nhỏ, lÍ—Z«Ì v 

chứng tỏ một sự ngăn nắp, một §) = = — ` 


sự tôn trọng cả thầy và trò, và 


giúp cho thầy trò tập trung hơn 


104 


3.6. Sự tôn trọng học sinh 


vào bài giảng. 

Bài tập (giao cho các bạn ở Toulouse làm ATER) là đọc hết quyển 
sách của Krantz trong vòng một tuần. Những bạn trẻ nào đi xin việc 
phụ giảng ở các nơi trên thế giới, cũng nên đọc kỹ càng sách trên và 
một số sách khác về triết lý giáo dục, rồi ghi vào trong CV là đã đọc 


các sách đó, có thể sẽ được nơi tuyển việc chú ý hơn. 


3.6 Sự tôn trọng học sinh 


Có những người có thói quen sỉ vả xúc phạm học sinh, tỏ ra thiếu 
tôn trọng học sinh (một cách vô tình hay cô ý). Kể ra đây một số ví 
dụ cụ thể mà tôi biết để minh họa: 

- Một người viết lên trên bài kiểm tra của một sinh viên làm bài 
kém là: “Anh là một hiểm họa cho xã hội”. Trên bài kiểm tra khác thì 
viết: “Chị đi học làm gì cho tốn tiền nhà nước”. 

- Một người mắng học sinh là: “ngu như bò .... nói thế oan cho bò, 
bò cũng không ngu đến vậy”. 

- Một giáo viên đến lớp muộn 10-15 phút mấy lần không thấy làm 
sao, nhưng học sinh đi muộn 5 phút do nhõ xe cũng đuổi ra khỏi lớp. 

- Một giáo viên chỉ vào một học sinh từ nơi khác mới chuyển về 
Hà Nội (do bố mẹ chuyển công tác) nói với giọng miệt thị: “Sao bây 
giờ có lắm bọn về Hà Nội thế”, v.v. 

Ai đã từng đi học hay đi dạy lâu chắc đã đều chứng kiễn những 
trường hợp miệt thị như vậy. Sự miệt thị, thiếu tôn trọng học sinh có 


-Ä ^ ^ Z 2ˆ 1A 7 .7 .A mm... 
nhiều nguyên nhân. Có thể là do sự ác cảm của giáo viên đôi với học 


105 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


sinh. Nhưng có những giáo viên yêu trò, quan tâm đến trò, nhưng 
vẫn có thói quen sỉ nhục trò. Điều này cũng tương tự như bố mẹ 
đánh đập sỉ nhục con cái vậy. Đó là một thói quen “gia trưởng”, coi 
mình như là người có “quyển sinh quyển sát”, không đếm xỉa đến 
tỉnh thần, tâm lý của học sinh. 

Dù là lý do gì đi nữa, thì việc sỉ nhục, thiếu tôn trọng học sinh 
cũng là phản giáo dục, không có lợi mà chỉ có hại cho học sinh, cần 
đặc biệt tránh. 

Khi học sinh nhận thấy bị xúc phạm, không được tôn trọng, thì 
học sinh có thể “sợ” giáo viên, nhưng không “phục”. Học sinh sẽ bị 
ức chế trong quan hệ với giáo viên, thái độ trò với thầy trỏ thành 
thái độ đối kháng, lớp học trỏ thành “nơi đầy đọa” chứ không còn 
mang lại niềm vui. Khi bị ức chế thì không còn hứng thú học tập, học 
không vào, khó có thể học tốt được. Người thầy nào tạo ra ức chế ở 
học sinh, qua thái độ không tôn trọng học sinh, thì đã vô tình hay cô 
ý làm giảm giá trị của mình đi. 

Kể cả học sinh dốt, học sinh hư, cũng cần được tôn trọng, ít ra 
như là một con người. Nhìn từ quan điểm thần kinh học, một học 
sinh “đốt”, “hư” không phải vì bản thân học sinh đó muốn vậy, mà 
là do những hoàn cảnh khó khăn tạo ra thành như vậy. Người thầy 
tốt, thay vì sỉ nhục học sinh là “mày dốt lắm, mày hư lắm”, cần thông 
cảm hơn với học sinh, tạo ra môi trường tốt giúp học sinh có điều 


kiện học tốt lên, ngoan lên. 


106 


3.7. Uy tín của người thầy 
3.7 Uy tín của người thây 


A teacher should have maximal aquthority, and minimal power — 


Thomqs Szqsz 


Nói chung, học trò “nhìn lên” người thầy như là một người nói 
những điều hay lẽ phải để noi theo. Đặc biệt là đối với các học sinh 
mẫu giáo hay cập một, “cô giáo nói gì cũng đúng”, về nhà mà mẹ nói 
ngược lại ý của cô, thì là “cô đúng mẹ sai”. Khi học sinh lón lên, có 
nhận thức được rằng không phải giáo viên nói điều gì lúc nào cũng 
đúng. Nhưng trong con mắt của học sinh nói chung, giáo viên vẫn là 
người có uy tín cao. 

Uy tín của người thầy đôi với học sinh là một điều không thể thiếu 
trong giáo dục. Thầy phải có uy tín thì mới dạy được trò, nói gì trò 
mới nghe theo. Khi mất uy tín, thì thầy nói trò không nghe nữa, và 
khi đó không còn dạy được nữa. 

Một người thầy khi mới dạy một học trò thì có thể có uy tín ở một 
mức độ nào đó trong mắt của trò. Nhưng trong quá trình dạy học, 
mức độ uy tín của thầy có thể tăng lên hay giảm đi rõ rệt, tùy thuộc 
vào việc thày dạy dỗ ứng xử ra sao. Nêu như thầy để mắt uy tín trong 
con mắt của trò, thì việc lẫy lại uy tín sẽ là một việc vô cùng khó. Bỏi 
vậy, ngay từ những buổi dạy đầu tiên, đừng làm gì để mất uy tín! 

Có nhiều hành động làm tăng uy tín, và ngược lại cũng có nhiều 
hành động làm mắt uy tín trong quá trình dạy học, mà ta nên hết sức 
tránh. Dưới đây là một sô ví dụ: 


- Giảng bài quá chán (ví dụ như viết lí nhí không ai đọc được, nói 


107 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


lý nhí không ai nghe ra là nói cái gì, nói mà nhìn đi đâu chứ không 
nhìn vào trò cứ như là giảng cho bức tường nghe, nói lắm nhảm lệch 
chủ để bài giảng quá nhiều, giảng sai, v.v.). Chỉ cần giảng chán vài 
buổi đầu, thì đến các buổi sau học sinh sẽ không còn chú ý nghe 
giảng nữa mà làm việc khác trong giờ học hoặc là trỗn học. 

- Không giữ trật tự trong lớp (học trò ngồi dưới nói chuyện Ôn ào, 
đánh bài, v.v. trong giờ giảng bải mà thầy vẫn cứ để yên như vậy). 
Tất nhiên, càng giảng chán thì càng khó giữ trật tự. 

- Ăn mặc quá lôi thôi (thầy có thể ăn mặc giản dị, nhưng phải 
đàng hoàng sạch sẽ, ví dụ như không đi giày há mõm, không mặc 
quân áo bẩn thỉu rách rưới đi dạy), người tỏa mùi vì thiêu vệ sinh, 
vừa dạy tay chân vừa có các cử chỉ bắt lịch sự trước đám đông ví dụ 
như là gãi chỗ kín, v.v. 

- Làm những hành động phản giáo dục hay thậm chí kém đạo đức, 
ví dụ như thiên vị học trò này so với học trò khác, khuyến khích học 
trò gian lận, trù úm học trò, đòi gia đình học trò biếu xén, v.v. Một 
giảng viên đã mang tiếng “chùa thầy” (ăn tiền của học sinh) thì dù 
có thăng quan tiễn chức đến bộ trưởng vẫn sẽ là “chùa thầy” không 
được ai tôn trọng. 

- Xuỗng xã với học sinh như là bạn bè. Người thầy là một người 
“bạn” của học sinh theo nghĩa rộng, tức là người đem lại điều tốt đẹp 
cho học sinh, nhưng không phải là “bạn” của học sinh theo nghĩa bạn 
bè “bằng vai phải lứa”. Khi biên mình thành bạn bè kiểu như vậy, thì 
người thầy mất đi cái “uy” của người thầy, các câu nói của người thầy 
bị lẫn trong các câu nói khác của bạn bè của học sinh chứ không còn 


nhận được sự chú ý cần thiết nữa, học sinh không còn làm theo sự 


108 


3.8. Làm sao để học sinh dễ theo dõi 


chỉ bảo của thầy nữa. 

Như một bạn B. có phát biểu trong buổi thảo luận, có 3 yêu tô để 
có một buổi dạy cho tốt và giữ được uy tín, đó là: 

- Chuẩn bị bài giảng cho thật tốt 

- Giữ kỷ luật trật tự trong lớp 


- Còn yêu tô thứ ba là gì? 


3.8. Làm sao để học sinh để theo dõi 


Ta chủd can learn the way we teach, maybe we should teach the 


way they learn — lgnacio Estrada 


Nếu một giáo viên giảng bài, mà có vài học sinh không nghe giảng 
hay không hiểu giáo viên nói gì, thì đó là lỗi của học sinh. Nhưng nêu 
phần lớn học sinh không nghe giảng hay không hiểu giáo viên nói gì, 
thì đó là lỗi của giáo viên. Giáo viên giảng bài là để cho học sinh 
chứ không phải cho bản thân mình. Sự thành công của một bài giảng 
nằm ở chỗ học sinh tiếp thu được những gì chứ không phải nằm ở 
chỗ giáo viên nói được những gì. Giáo viên dù có giảng “đúng chương 
trình, đúng giáo án, đúng sách giáo khoa, đúng tiễn độ” nhưng học 
sinh không hiểu gì cả, thì các bài giảng đó vẫn hoàn toàn thất bại. 

Các giáo viên mới vào nghề thường không dạy hay ngay được, 
vì dễ mắc phải các lỗi về sư phạm. Trong đó có các lỗi trình bày 
khiến cho học sinh khó theo dõi bài giảng. Nếu có ý thức “tự quan sát 


` Z * Z Ẩs ` “4 . ? ` `_~ ^ 
mình”, xác định các lôi mình mắc phải để mà sửa, thì sẽ dạy hay lên. 


109 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


Dưới đây là một số lỗi hay gặp phải trong lúc giảng bài: 

Nói lí nhí 

Hãy hình dung là có một học sinh ngồi cuối lóp, mình nói như 
vậy nó có nghe thây mình nói không? Nếu không, thì tức là mình có 
vẫn để. Cần nói to và rõ ràng, sao cho mọi học sinh trong lớp đều 
nghe thấy. 

Khả năng nói to là một khả năng quan trọng khi giảng bài. Tắt 
nhiên, không phải lúc nào cũng cần nói to: khi nói chuyện với một 
nhóm nhỏ thì chỉ cần nói nhỏ đủ nghe, khi nói chuyện riêng ỏ chỗ 
công cộng càng cần nói đủ nhỏ cho lịch sự khỏi điếc tai người khác. 
Nhưng khi đứng lớp đông thì cần nói to, đặc biệt nêu không có mi- 
crophone. Nói to không có nghĩa là hét, mà là nói với âm lượng nhiều 
lên nhưng vẫn giữ giọng nói và nhip độ bình thường. Có thể luyện 
nói to, thành một khả năng dùng tới mỗi khi nói trước đám đông. Sau 
một sô năm giảng dạy, tôi có thể nói to “như loa” trước một lớp học 
với trên 100 sinh viên (mà là nói một cách bình thường, chứ không 
phải là hét khản cổ). 

Có những người không thể nói to được, do câu tạo cơ thể (như 
ông Stephen Hawking chẳng hạn, thậm chí nói không thành tiếng), 
khi đó cần chú ý có kỹ thuật âm thanh phụ trợ khi giảng bài để học 
sinh có thể nghe thấy rõ ràng mình nói những gì. 

Có những người không phải là không thể nói to, nhưng đứng 
giảng bài hay làm seminar cứ nói lí nhí. Nói lí nhí có thể là biểu hiện 
của một sự thiêu tự tin, không tin tưởng vào điều mình nói là hay, nói 
vì “buộc phải nói” nhưng trong thâm tâm không muốn người nghe 


nghe được mình nói gì. Trong trường hợp này, cần củng cô về mặt 


110 


3.8. Làm sao để học sinh đễ theo dõi 


tâm lý: người thầy phải tin tưởng vào những điều mình nói là điều 
hay, điều học sinh đáng nghe. 

Cá biệt, có những giảng viên nói đã bé, còn giọng lè nhè, và thậm 
chí có khi còn say rượu nữa khi giảng bài, học sinh không thể nghe 
được người đó nói cái gì. Khi đó, vân để trỏ thành vấn đề về tư cách, 
thiêu sự tôn trọng học sinh khi đi dạy. 

Viết lí nhí 

Tương tự như nói lí nhí, viết lí nhí thì học sinh cũng không nhìn 
thầy gì, khó mà theo dõi được bài giảng. Cần phải việt chữ trên bảng 
đủ to, đủ ngay ngắn, thì học sinh mới đọc được. Có những người viết 
chữ to, nhưng viết nghiêng ngả lộn xộn không thành dòng thành cột 
khiến bảng rồi mù lên, hoặc chữ quá xâu học sinh cũng không đọc 
được. Giáo viên không cần viết chữ đẹp (trừ giáo viên tiểu học nên 
viết chữ càng đẹp càng tốt để luyện viết cho học sinh), nhưng cần 
viết đủ rõ ràng chữ nào ra chữ đó. 

Có người mắc tật “chưa viết đã xóa”: viết được một hai dòng dã 
vội xóa đi ngay trong khi bảng vẫn còn nhiều chỗ. Chưa viết đã xóa 
như vậy cũng khiến người khác khó theo dõi. Các thông tin cần để ở 
trên bảng đủ lâu, để cho người chưa kịp xem còn có thể xem, hoặc 
có khi cần xem lại để đôi chiêu với những cái mới hơn được viết ra. 

Khi viết trên bảng, cần chú ý viết ngay ngắn hàng nào ra hàng 
đó, và nêu bảng to thì chia thành mấy cột, cột nào ra cột đó, cho dễ 
theo dõi. Những điểm quan trọng thì có thể gạch đít, đóng khung, tô 
màu, v.v. để nhắn mạnh. Viết trên bảng sao cho người nghe thật dễ 
đọc và tiếp nhận thông tin là cả một nghệ thuật, nhưng có thể bắt 


đầu bằng viết chậm nhưng ngay ngắn, rõ ràng, chữ to, để cho người 


111 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


xem dễ theo dõi. (Hiễm người mắc phải lỗi viết quá to chỉ viết được 
vài chữ đã hết bảng, mà phần lón là mắc lỗi viết quá nhỏ ngồi dưới 
không đọc được). 

Thời đại tin học, có thể giảng bài hay báo cáo dùng máy chiêu, 
nhưng cũng có nhiều người (kể cả người đã trong nghề nhiều năm) 
mắc phải lỗi viết lí nhí khi dùng máy chiêu: đó là chiêu lên màn hình 
các trang với khổ chữ quá bé, quá nhiều dòng, rất khó đọc. Cần chú 
ý là khi dùng máy chiếu như vậy, phải dùng khổ chữ to, chứ không 
phải cứ chiếu y sì một trang kiểu để in khổ A4 lên màn hình. 


Không nhìn vào người nghe 





Một bài giảng muốn sinh động, thì phải có tương tác giữa người 
giảng và người nghe (interactive). Muốn có được sự tương tác như 
vậy, thì khi nói phải nhìn vào người nghe. Tất nhiên khi đang phải 
viết, phải chỉ vào màn hình, v.v. thì khó mà cùng lúc vừa làm các động 
tác đó vừa nhìn vào người nghe. Nhưng cần xen kế việc nhìn vào bảng 
hay màn hình và việc nhìn vào người nghe. Nhìn vào người nghe mới 
cảm nhận được là họ có quan tâm không, có theo dõi không, có hiểu 
cái mình nói không, có làm theo mình yêu cầu không, có câu hỏi thắc 
mắc gì không, v.v. qua đó điều chỉnh bài giảng cho phù hợp. 

Một số giảng viên trẻ (và cả một số người không còn trẻ) khi giảng 
chỉ cắm cúi quay mặt vào bảng mà viết, quay lưng vào học sinh, hoặc 
cắm cúi cầm tài liệu mà đọc, chứ không theo dõi xem học sinh phản 
ứng ra sao. Nguyên nhân có thể do giảng viên thiêu kinh nghiệm cần 
tương tác với học sinh, hoặc thiếu tự tin ngượng không dám nhìn 
học sinh, hoặc là thiếu quan tâm đến học sinh chỉ “giảng khoán” cho 


xong mặc kệ học sinh muốn làm gì thì làm. Dù lý do là gì, thì một bài 


112 


3.8. Làm sao để học sinh dễ theo dõi 


giảng thiểu sự tương tác giữa người nói và người nghe như vậy cũng 
khó mà hay được, vì thiêu sự “đồng điệu” thì “mỗi người sẽ đi một 
ngả”, thầy làm gì mặc thầy trò làm gì mặc trò. 

Đi kèm với việc nhìn vào học sinh khi giảng bài, cần sẵn sàng trả 
lồi bất cứ câu hỏi nào của học sinh. Hơn thê, cần khuyến khich học 
sinh đặt câu hỏi, và khuyến khích học sinh yêu cầu thầy điều chỉnh 
việc giảng (như giảng lại chỗ chưa hiểu, nói chậm hơn, viết to hơn, 
v.v.). Có như vậy thì học sinh mới dễ hiểu, và học sinh phải hiểu được 
gì đó thì mới có hứng thú để mà học tiếp, mới không quay sang làm 
việc riêng. 


Giảng quá nhanh quá nhiều 





Các giảng viên có thể mắc phải lỗi giảng quá chậm (chưa giảng 
được hết cái cần giảng đã hết giờ), hoặc giảng quá nhanh (như súng 
liên thanh, học sinh không thể theo kịp), hoặc là có khi mắc cả hai 
lỗi cũng một lúc: giảng quá nhanh, nhưng cái cần giảng vẫn không 
giảng được! 

Về lỗi giảng quá chậm, có thể có những lý do như: mải mê đi vào 
chỉ tiết quá lâu ở một số chỗ nên thiếu giờ cho chỗ khác, thiếu sự 
chuẩn bị nên đang giảng bị tắc tịt, lạc đề (ví dụ như không giảng bài 
mà kể chuyện huyên thuyên) hay tranh thủ làm việc khác khi giảng 
bài, làm “superman” giảng cùng một lúc mây lóp chạy từ lớp này 
sang lớp khác, v.v. 

Một lý do khác khiến giáo viên bị giảng chậm so với chương trình, 
là do chương trình quá tải, không thể giảng với tốc độ vừa phải sao 
cho học sinh hiểu được mà vẫn hoàn thành được chương trình. Đây 
là lỗi của chương trình chứ không phải của giáo viên. Trong trường 


113 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


hợp đó, giáo viên chỉ có cách tự lược bớt chương trình, và kêu lên 
người phục trách chương trình yêu cầu điều chỉnh nó cho phù hợp. 

Nếu giả sử chương trình không quá tải, và giảng viên trẻ có ý 
thức nghiêm túc khi giảng bài, thì ít mắc phải lỗi giảng quá chậm, 
mà ngược lại dễ mắc phải lỗi giảng quá nhanh quá nhiều. Một phần 
là do tâm lý của giảng viên trẻ chưa đủ tự tin, muốn “khẳng định 
mình về khoa học” trước mặt sinh viên nên cô gắng giảng cho nhiều 
để sinh viên thấy “mình giỏi”. Một mặt khác do chưa có kinh nghiệm 
tương tác với sinh viên, ít dừng lại giữa chừng hỏi sinh viên có hiểu 
không, có thắc mắc gì không, có ví dụ nào không, v.v., chỉ một mình 
giảng thôi mà không dành thời giò cho sinh viên cùng tham gia thảo 
luận, nên thành quá nhanh. 

Bản thân tôi, năm đầu tiên làm giáo sư đại học cũng mắc ngay 
phải lỗi giảng quá nhanh, ví dụ như nội dung học cho 3 buổi thì tôi 
làm 2 buổi đã xong. Nhưng sinh viên thì không theo kịp, không hiểu 
được, thê là lại phải giảng lại, chữa lại các bài tập. 

Bởi vậy, các bạn giảng viên trẻ chú ý, chuẩn bị bài giảng cho cẩn 
thận, nhưng đừng giảng bài quá nhanh. Hãy giảng chậm rãi, rõ ràng, 
và liên tục hỏi sinh viên xem như thê có OK không, có chỗ nào chưa 
hiểu cần giảng lại không. 

Các bạn trẻ mới đi dạy ỏ đại học, chưa có kinh nghiệm, thì thường 
không được giao dạy các môn khó, mà được giao chữa bài tập, hay là 
dạy môn dễ vừa dạy vừa kèm giải bài tập cho sinh viên hai năm đầu 
đại học. Chú ý rằng, với các bài tập, đừng cô phải chữa hết bài trong 
một danh sách bài cho sinh viên, mà chỉ cần giải ít bài trên lóp thôi 


cũng được, nhưng giải thật rõ ràng, làm sao cho sinh viên hiểu cặn 


114 


3.9. Dạy học qua các ví dụ 


kế từng bước. Để giảm tốc độ và tăng cường sự tham gia của SV có 
thể gọi SV lên bảng giải trực tiếp, và mình đứng bên cạnh hướng dẫn 
các bước. Nên xen kẽ giữa việc mình giải mẫu cho SV, việc gọi SV lên 
bảng giải tại chỗ, và việc yêu cầu SV làm thêm bài khi ở nhà rồi đến 


lớp kiểm tra lại xem kết quả làm có đúng không. 


3.9. Dạy học qua các ví dụ 


Teaching by examples is not a way to teach, ït is the only way to 


teach — Albert Einstein 


Như Einstein có nói, dạy học bằng ví dụ không phải là một cách 
dạy học, mà là cách duy nhất để dạy học. Điều này đặc biệt đúng khi 
dạy các khác niệm và các phương pháp khoa học. Ở đây, chúng ta sẽ 
bàn thêm về vẫn đẻ: tại sao cần dạy bằng ví dụ, và thế nào là các ví 
dụ hay? 

Để làm ví dụ minh họa cụ thể, chúng ta sẽ bàn về việc dạy một 
khái niệm quan trọng trong toán học gọi là nhóm (group). Nêu bạn 
đọc chưa biết khái niệm nhóm trong toán học là gì thì đừng sợ, cứ 
đọc tiếp sẽ biết. Nó là một khái niệm hết sức tự nhiên và trực giác, 
chẳng cần phải là “nhà toán học” để hiểu được bản chất của nó. Thậm 
chí học sinh cập hai cũng có thể hiểu nhóm là gì, nếu được dạy đúng 
phương pháp. 

Khái niệm nhóm, cũng như tất cả các khái niệm toán học quan 
trọng khác mà tôi biết, đều nảy sinh một cách hết sức tự nhiên, từ 


Z Z ` z .” 37 Z Z À -2+ HÀ Z HN À 
các quan sát nào đó, để đáp ứng các nhu câu giải quyêt các vần để 


115 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


thực sự nào đó. Không có khái niệm nào là “từ trên trời rơi xuông”, 
tuy rằng trong một số giáo trình hay bài giảng, nhiều khái niệm được 
đưa ra một cách như là từ trên trời rơi xuống, khiến học sinh và sinh 
viên không hiểu nổi tại sao lại phải học khái niệm đó để làm gì. 

Tôi hỏi các tham dự thảo luận: Các bạn được dạy, hay đã đi dạy, 
về khái niệm nhóm như thê nào?. 

Bạn H. kể: Khi học đại học ở VN, đầu tiên là học định nghĩa nửa 
nhóm, sau đến định nghĩa nhóm. 

Bạn M. (từng dạy về nhóm) kể: Khi đi dạy về nhóm (theo một 
chương trình của ĐHSP), đầu tiên đưa ra định nghĩa nhóm với các 
phép tính (phép tính nhị thức của nhóm — tức là phép nhân; và phép 
nghịch đảo nữa) và các tiên đề. 

Tôi hỏi: Thế lẫy các vị dụ nào? 

M. trả lồi: Lẫy tập số thực, rồi tập sô phức, rồi nhóm nhân tính 
như là tập số thực bỏ đi điểm 0. 

Tôi hỏi: Tập sô thực và tập sô phức thì sinh viên đã biết cả rồi, 
cần gì phải đưa thêm khái niệm nhóm vào làm gì, có ví dụ nào hay 
hơn không? 

M. trả lời: Có ví dụ phức tạp hơn như nhóm thương, và có ví dụ kẻ 
một bảng nhép nhân của các phần tử rồi kiểm tra đây là một nhóm. 

Cách mà bạn H. được học về nhóm có lẽ tương tự cách mà bạn 
M. dạy về nhóm, và tương tự cách dạy ở hầu hết các đại học ở VN về 
nhóm cho đến nay, theo tôi hiểu. Cách đó đi theo một giáo trình đại 
sô trừu tượng nào đó, và việc dạy một khái niệm mới như khái niệm 


nhóm trong đó đi theo mây bước sau: 


116 


3.9. Dạy học qua các ví dụ 


1) Đưa ra định nghĩa hình thức (với hai phép toán và một hệ tiên 
đề, viết đầy đủ ra tôn khá nhiều dòng). 

2) Đưa ra một số ví dụ khá hiển nhiên (các tập thỏa mãn tính 
chất nhóm). 

3) Một ví dụ “không hiển nhiên” được đưa ra theo cách: kẻ một 
bảng phép tính, và kiểm tra bảng đó thỏa mãn các tiên để của một 
nhóm. 

(ngoài ra có thể còn những bước khác, như một số tính chất đơn 
giản, v.v.) 

Cách dạy trên được “nhập khẩu” từ nước ngoài vào VN trong thế 
kỷ trước (trước đó ỏ Việt Nam chưa có dạy môn này, các nhà toán 
học đầu tiên của Việt Nam là được đào tạo ở nước ngoài rồi du nhập 
chương trình về Việt Nam), có lẽ đúng vào lúc trường phái hình thức 
đang thịnh hành trong cách giảng dạy toán học trên thế giới, và cho 
đến nay nó chưa có điều kiện thay đổi ở Việt Nam. (Hy vọng những 
người viết giáo trình mới thay thế các giáo trình cũ sẽ viết theo lối 
hiện đại, trực giác, dễ hiểu hơn!). Trong 3 bước trên, có đến 2 bước 
là “từ trên trời rơi xuống”: bước định nghĩa hình thức (mà thiếu giải 
thích từ đâu nảy sinh ra định nghĩa như vậy, để làm øì), và ví dụ hình 
thức ở cuối (cái bảng đó từ đâu ra?!). Bước thứ hai, gồm các ví dụ 
đơn giản (như là tập số thực, tập số phức, tập số phức bỏ đi điểm 0, 
v.v.) cũng không được hấp dẫn, vì sinh viên đã biết rõ các tập đó rồi, 
thêm định nghĩa về nhóm thì có giúp ích gì trong việc hiểu thêm các 
tập đó?! 

Các bạn tham gia thảo luận có đồng ý với tôi một điểm là: tuy 


có được học hay có đi dạy về nhóm, nhưng học và dạy không thấy 


117 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


hay, chẳng biết từ đâu ra, để làm gì, và sau đó nói chung cũng chẳng 
dùng được vào việc gì. 
Vậy phải dạy về nhóm như thế nào, để sinh viên hiểu đúng bản 


Lễ z ` z 2ˆ 1À z 
chât của nó, và có thể dùng được nó? 


3.10 Các ví dụ về nhóm 
A good defimrfion 1s 5 good examples — VI. Arnold 


Nói theo nhà toán học VI. Arnold, thì một định nghĩa tốt chẳng 
qua là 5 ví dụ tốt. Bản thân các ví dụ phải hay, phải tự nhiên, phải thể 
hiện đúng bản chất của vẫn để, chứ không “từ trên trời rơi xuống” 
hay là chỉ toàn ví dụ “tầm thường” không thể hiện được ý nghĩa của 
khái niệm mới. 

Thay vì đưa ngay ra định nghĩa hình thức của nhóm, ta hãy dùng 
định nghĩa sau, tuy chưa viết ra một cách chặt chẽ toán học, nhưng 
vừa trực giác, vừa thể hiện đúng bản chất của nhóm: Một nhóm 
chẳng qua là tập các đôi xứng của một vật nào đó! Với định nghĩa 
này, có thể lây ngay rất nhiều ví dụ về nhóm. Cầm bắt kỳ vật gì trong 
tay là có thể chỉ ngay ra một (hay thậm chí nhiều) nhóm liên quan. 
Chẳng hạn vài ví dụ: 

1) (Đây là một trong các ví dụ đầu tiên tôi dùng để dạy con trai 
về nhóm). Lẫy cái rubik ra quay. Các phép biến đổi rubik chính là một 
nhóm hữu hạn (biên đổi màu các mặt do quay, nhưng rubik vẫn giữ 


nguyên hình khối lập phương, nên có thể coi các biến đổi này là một 


118 


3.10. Các ví dụ về nhóm 


loại đối xứng: một đôi xứng tức là một biến đổi nhưng vẫn bảo toàn 
cái gì đó, và biên đổi ngược lại được). 
Tôi cầm rubik và lặp đi lặp lại 2 
động tác sau: xoay phía trên 1 cái 
(quay 90 độ theo chiều kim đồng 
hồ), rồi xoay bên phải 1 cái (cũng 
90 độ theo chiều kim đồng hồ), rồi 
lại xoay phía trên 1 cái, rồi lại xoay 


ˆ^ . ˆ^ "se /, DQ ` 
bên phải một cái, cứ thể. Màu của 





rubik nhảy loạn lên, nhưng sau một 
hồi nhảy loạn như vậy thì lại...trở Các phép quay rubik là ví dụ 
về đúng vị trí ban đầu. Tôi đỗ con của khái niệm “nhóm”. 
trai vì sao vậy? (Đỗ bạn đọc biết vì sao? Đây là một tính chất cơ bản 
của nhóm hữu hạn). 

2) Tôi cầm một cái côc tròn (không có quai) trên tay. Khi tôi xoay 
cái côc thì hình thù vị trí của nó trong không gian không hề thay đổi. 
Như vậy ta có một nhóm, là nhóm xoay cái cốc (nó cũng như là xoay 
bánh xe, xoay đồng xu, v.v.), gọi là nhóm T1. Nếu tôi cho phép cốc 
chuyển động trong không gian (lấy tay khua cái côc) nhưng không 
bóp méo nó đi (tức là hình thù vẫn giữ nguyên nhưng vị trí được 
phép thay đổi) , thì được một nhóm các chuyển động như vậy (gọi 
là nhóm chuyển động Euclid 7⁄(3)). Nêu tôi cố định một điểm của 
cái cốc, cho nó chuyển động nhưng vị trí của cái điểm đã đánh dấu 
không được dịch đi, thì thành nhóm khác, là nhóm xoay SO(3). 

3) Thay vì cái cốc, tôi cằm cái cục lau bảng. Cái cục này có hình 


như hình hộp, một mặt có giẻ để lau bảng. Tôi để cục lau bảng trên 


119 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


tay. Chỉ có một phép di chuyển cục đó, sao cho chỗ nó chiếm trong 
không gian vẫn y thế, chính là phép xoay nó 180 độ trên tay tôi. Nêu 
xoay hai lần như vậy, thì vị trí của nó lại về hệt như cũ. Như vậy cái 
cục lau bảng có nhóm đối xứng gồm hai phần tử: “để yên” và “xoay 
180 độ”. (Người ta gọi các nhóm 2 phần tử là Z2). 

4) Ta thử lẫy một hình tam giác và xét nhóm các đôi xứng của nó 
(di chuyển hình tam giác sao cho vẫn trùng với hình ban đầu). Nếu 
hình tam giác thường (các cạnh khác nhau) thì nhóm đôi xứng là tằm 
thường (chẳng có cách di chuyển nào, ngoài cách để yên); nếu nó là 
tam giác cân thì có 1 cách không tầm thường là ta lật hình tam giác 
lại (nêu được phép lật như vậy), và tức là nhóm đối xứng của tam 
giác cân là nhóm 2 phần tử (Z2); nêu là tam giác đều thì nhiều đôi 
xứng hơn: ngoài phép lật còn có phép xoay (120 độ và 240 độ) và 
nhóm đối xứng tổng cộng có 6 phần tử (vì sao vậy ?). Đôi với các tứ 
giác, ngũ giác, v.v. cũng có thể làm tương tự. Ta thấy ngay ý nghĩa 
hình học ở đây: hình nào càng “cân”, càng “đều” thì tức là hình có 
nhóm đôi xứng càng to ! Người ta hay phân loại các vật thể toán học 
(từ phương trình đại sô, các hình trong không gian, v.v. cho đến các 
phương trình đạo hàm riêng) bằng cách phân loại các nhóm đôi xứng 
của chúng! 

5) Tập sô thực IR trừ đi điểm 0 là một nhóm (nhóm nhân tính 
R*). Nếu ví dụ chỉ dừng ở đó thì chán (các tính chất của ïR ta đã biết 
chán rồi, cần gì khái niệm nhóm). Nhưng nếu nhìn ví dụ đó như sau 
sẽ thấy thú vị hơn. Lây một không gian, như là không gian Euclid 
R3 bình thường chẳng hạn. Xét các phép homothethy trên đó ( phép 
co giãn hình: nhân với một hệ số thực khác không). Khi đó tập các 


120 


3.10. Các ví dụ về nhóm 


homothethy chính là một nhóm, và nhóm này chính là (tương đương 
với) nhóm nhân tính IR*. 

Hy vọng với mấy ví dụ trên, bạn đọc, dù chưa bao giờ biết khái 
niệm nhóm, hiểu được nhóm là gì: một nhóm chính là một tập các 
phép đôi xứng của một vật. Một phép đối xứng có nghĩa là một phép 
biến đổi đảo nghich được mà bảo toàn các tính chất nào đó (ví dụ 
như là bảo toàn hình dáng của vật, hay là bảo toàn tỷ lệ giữa các 
cạnh, v.v.). Tùy theo ta yêu cầu bảo toàn ít thứ hay nhiều thứ, mà 
nhóm đối xứng tương ứng sẽ to (có nhiều đôi xứng) hay nhỏ (chỉ có 
ít đối xứng). 

Sau khi hiểu trực giá về nhóm như trên rồi, ta có thể nói đến hai 
phép tính tự nhiên của nhóm: 

- Phép nghịch đảo (quay ngược lại về chỗ cũ). 

- Phép nhân: phép nhân chẳng qua là “composition”: tức là thực 
hiện phép đôi xứng này tiếp theo phép đối xứng khác. 

Toàn bộ định nghĩa hình thức của một nhóm, với hai phép toán 
trên và các tiên để đi kèm, chẳng qua là để viết lại một cách chặt chẽ 
định nghĩa “một nhóm là một tập các đối xứng của một vật”. 

Bonus: một bài tập về nhóm. Bạn đọc nào tò mò thử làm bài 
toán này. Tuy trong để bài không có chữ “nhóm” nào, nhưng nó là 
một ví dụ về nhóm! Giả sử ƒ : IR —› IR là một hàm số thực thỏa mãn 
Ứ(z)) = —z với mọi z. Chứng minh rằng ƒ có vô sô điểm gián đoạn 


(không liên tục). 


121 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


3.11 Tìm hiểu lịch sử các khái niệm khoa học 


Các học sinh sinh viên, khi học các khái niệm khoa học mới, ít 
được học về lịch sử sự hình thành các khái niệm đó. Một trong các lý 
do là thời gian dành cho môn học có hạn, không đủ thời gian để học 
cả về lịch sử. 

Tuy nhiên, đây cũng là một điểm hạn chế của chương trình, bởi 
vì thực ra, hiểu lịch sử sự hình thành các khái niệm thường giúp ta 
hiểu sâu thêm ý nghĩa của bản thân các khái niệm. Nếu như học sinh 
không có thời gian học hay không được học về lịch sử khoa học, thì 
ít ra người thầy nên bỏ thời gian tìm hiểu lịch sử khoa học các môn 
mình dạy, vì điều này sẽ ảnh hưởng tốt đến việc dạy. Trong lý thuyết 
nhóm chẳng hạn, tìm hiểu một chút lịch sử lý thuyết nhóm sẽ nhận 
thấy rằng các nhóm không “từ trên trời rơi xuống”, mà xuất phát từ 
các vân để đại số (Abel, Galois,...), số học (Gauss, ...), hình học và 
giải tích (Klein, Lie, ...), v.v. khác nhau, và chúng đều xuất hiện như 
là tập các đối xứng của các vẫn đề đó. 

Hồi tôi là sinh viên ở Nga, có một môn học bắt buộc là môn “Lịch 
sử toán học”. Rất tiếc hồi đó tôi học không thấy hay (cũng có thể vì 
thời đó bị bỏ đói nên hay trôn học, hoặc do không có được giáo viên 
dạy ấn tượng) nhưng vẻ sau thỉnh thoảng tôi đọc các đoạn lịch sử 
toán học thây rất thú vị và hiểu thêm được điều này điều nọ. Tiếc là 
rất ít nơi trên thế giới có môn “lịch sử toán học” trong chương trình 
cho sinh viên ngành toán. 

Nhân tiện nói về một điểm trong triết lý giáo dục: Môn lịch sử ở 


trường phổ thông, ngoài các loại “lịch sử chính trị, chiến tranh”, cần 


122 


3.12. Một giờ giảng bài là nhiều giờ lao động 


đưa vào cả lịch sử khoa học nữa, mới giúp học sinh hiểu thêm về ý 
nghĩa của khoa học. 

Khi tôi dạy cho sinh viên, thỉnh thoảng có chen vào vài đoạn lịch 
sử, hy vọng gây tò mò hứng thú thêm cho SV Trong quyến sách “Nhập 
môn hiện đại xác suắt và thống kê” tôi việt với GS Đỗ Đức Thái (bản 
in: NXB ĐHSPHN 2010; có bản điện tử miễn phí nằm trong Tủ sách 
Sputnik), cũng có một số tóm tắt lịch sử (đặc biệt là tiểu sử những 
nhân vật chính gây dựng nên ngành này), với hy vọng là nhiều người 
sẽ thây những thông tin đó thú vị và có ích cho việc học kiến thức 


xác suât thông kê. 


3.12. Một giờ giảng bài là nhiều giờ lao động 


Rất tiếc là có nhiều người, kể cả những người làm quản lý về giáo 
dục và khoa học, không hiểu một điều đơn giản sau: một giờ bài 
giảng có thể là nhiều giờ lao động chứ không phải chỉ là một giờ lao 
động. 

Vì họ chỉ tính một giờ giảng bài là một giờ lao động, nên có xu 
hướng “ghen ty” với các giáo viên và giảng viên “sao làm việc ít thê”, 
muôn “nhi nhét” cho giảng viên và giáo viên phải dạy nhiều giờ lên, 
và đồng thời trả giá “bèo” cho các giờ giảng bài. (Kể cả ở Pháp cũng 
nhiều người suy nghĩ như vậy). Nhưng vì “tiền nào của đây”, nên tình 
trạng “trả giá bèo” kéo theo tình trạng có nhiều bài giảng rất chán. 

Vì sao một giờ giảng bài lại là nhiều giờ lao động? Bởi vì muốn 
giảng được một bài giảng tử tế, đặc biệt các bài giảng ở mức cao 


(như là cao học, hay cao hơn nữa là một bài thuyết trình về một để 


123 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


tài nghiên cứu mới), thì người giảng phải mắt rất nhiều thời giờ để 
chuẩn bị. Tôi không có con số thống kê về lượng thời gian trung bình 
cần thiết cho việc chuẩn bị một giờ bài giảng, nhưng có thể tạm hình 
dung ước lượng như sau (lượng thời gian chuẩn bị cho 1 giờ giảng) : 

Bậc phổ thông: vài chục phút 

Bậc đại học môn cơ sở: 1 giồ 

Bậc đại học môn chuyên sâu: vài giờ 

Bậc cao học, tiễn sĩ: 1 ngày 

Seminar, hội nghị: nhiều ngày chuẩn bị cho một báo cáo 

Đối với cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thuyết trình, thì 
thời gian dành cho chuẩn bị còn cần tăng lên nhiều nữa. Ngoài ra, 
các giáo viên và giảng viên còn nhiều công việc khác phải làm, như 
thi cử, họp hành, nghiên cứu khoa học, v.v. 

Nếu như thời gian dành cho chuẩn bị bài giảng bị cắt xén đi, giảng 
mà không có chuẩn bị, thì hệ quả tắt yếu là sẽ giảng chán. Trên thực 
tế, có rất nhiều bài giảng rơi vào tình trạng không được chuẩn bị như 
vậy. Điều này thể hiện rất rõ ở một sô điểm như: nói Š à ngắc ngứ 
không rành mạch, cứ bê nguyên tài liệu ra mà đọc mà chép chứ bài 
giảng không có “hồn”, bài giảng cũ rích lâu năm không cập nhật, khô 
khan không có ví dụ minh họa nào hay, đang trình bây thì tắc tịt, nói 
sai lung tung, không trả lời được các câu hỏi, v.v. 

Từ quan điểm xã hội, để cải thiện tình trạng này, cần thay đổi cơ 
chế sao cho giảm số giờ dạy trung bình của giảng viên ở những nơi 
giảng viên đang phải dạy quá nhiều, đặc biệt là Việt Nam (thế thì mới 


z Nà — } r? ` r? . Nà. ` -Ä ^ Z7 
có thời gian để mà chuẩn bị bài giảng), và trả tiễn cao lên cho các 


124 


3.13. Trình bày thử trước khi trình bẩy thật 


giờ dạy (vì một giồ dạy có thể là nhiều giờ làm việc, nên cũng phải 
được thù lao xứng đáng hơn nhiều so với chỉ một giờ làm việc). Từ 
phía giảng viên, cần “ghi tâm khắc cốt” rằng mỗi bài giảng đều đỏi 
hỏi có thời gian chuẩn bị, chứ không phải “chỉ khi lên lóp mới làm 


việc giảng dạy”. 


3.13 Trình bày thử trước khi trình bầy thật 


Việc chuẩn bị bài giảng, hay bài thuyết trình, để trình bày sao cho 
tốt, là quan trọng không chỉ với những người đi theo ngành giáo dục, 
mà là điểu quan trọng với hầu hết các sinh viên. Vì nói chung mọi 
sinh viên sẽ đều có lúc sẽ phải trình bày các thứ, ví dụ như là luận 
văn tốt nghiệp, công việc mình đang làm, v.v. Tôi từng chứng kiên có 
những sinh viên trình bày luận văn tốt nghiệp một cách “thảm hại”, 
loay hoay mãi mà không phát biểu nổi một định nghĩa hay là đưa ra 
được một khái niệm. 

Một điều mà các bạn SV cao học và NCS cần hết sức chú ý là: 
trước khi đi trình bày một cái gì đó trước mặt người lạ, cần trình bày 
thử lặp đi lặp lại nhiều lần, như là các diễn viên trước khi diễn kịch 
cũng cần tập đi tập lại nhiều lần vậy. Trong lúc trình bầy thử để tập 
luyện như vậy, cần có người theo dõi nói cho mình biết những chỗ đỏ 
của mình để mà sửa lại, hoặc ít ra mình tự thu thanh thu hình trình 
bầy của mình, rồi xem lại xem mình làm những điều gì đỏ, để rồi sửa 
lại cho hay hơn. Có như vậy, khi trình bẩy thật, mới đỗ mắc phải các 
lỗi thô thiển, và gây được ấn tượng tốt cho người theo dõi. 


125 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


3.14 _ Những bài giảng chán 


Trong buổi thảo luận hôm 14/09/2012, các bạn tham dự đã kể 
lại về các kinh nghiệm bản thân, khi đi nghe giảng hay nghe seminar 
sặp phải các bài giảng hay đỏ ra sao. Mọi người đã phân tích các trải 
nghiệm thực tế đó, và lập một bảng gồm hai cột: một bên là danh 
sách các đặc trưng của các bài giảng hay, còn bên kia là danh sách 
các đặc trưng của các bài giảng chán. Một số yêu tố đặc trưng trong 
danh sách “chán” cũng đã được bàn đến trong các phần trước của 
loạt bài viết này, ví dụ như: không chuẩn bị bài giảng cẩn thận, nói 
lí nhí không rõ ràng, viết trên bảng không theo thứ tự nào, cô nhôi 
quá nhiều kiên thức vào trong một bài, không có tương tác với người 
nghe, đưa ra các khái niệm một cách thiếu tự nhiên như là từ trên 
trời rơi xuống, lạc để giảng thì ít mà kể chuyện không liên quan thì 
nhiều, v.v. 

Trong mục này, chúng ta liệt kê thêm một vài đặc biểu hiện trưng 
khác của các bài giảng chán. Tắt nhiên, các yêu tô “chán” không độc 
lập với nhau, mà là thường cái này kéo theo cái khác: một bài giảng 
chán thường chán không phải chỉ về một điểm, mà là về nhiều điểm 
cùng một lúc. 


Nói đều đều như ru ngủ. 





Có người khi giảng bài cứ nói liên tục đều đều như là tụng kinh, 
độc thoại một mình, như là robot, không diễn cảm, không nhân mạnh 
chỗ nào cả. Người nghe rất kho theo dõi bài giảng kiểu vậy, bởi vì 
não người làm việc theo nguyên tắc chọn lọc những điểm quan trọng 


nhất để hướng sự tập trung vào. Khi nghe một giọng nói tụng kinh 


126 


3.14. Những bài giảng chán 


đều đều, thì không còn biết chỗ nào là quan trọng đáng nhớ, chỗ nào 
cần hướng sự tập trung vào trong bài giảng nữa. Kiểu giảng bài độc 
thoại đều đều ru ngủ này cũng là một thể hiện của sự thiếu tương 
tác với người nghe. Tôi mà nghe phải bài giảng như vậy thể nào cũng 
ngủ gật. 


Không có ví dụ, hay chỉ toàn ví dụ tầm thường. 





2 


Đây là kiểu “dạy chay”, “dạy gạo”, một cách hình thức, “lý thuyết 
không đi đôi với thực hành”. Chẳng hạn, khi dạy về giải tích, thầy 
toàn định nghĩa vi tích phân trên không gian Banach tổng quát, 
nhưng tất cả các ví dụ đều trên tập sô thực R. Trong số các nguyên 
nhân khác nhau dẫn đến kiểu dạy “chay” này, có thể kể đến: chương 
trình quá năng về lý thuyết, giảng viên quen kiểu dạy hình thức khô 
khan mà không thấy cần thay đổi, hay là bản thân giảng viên không 
hiểu sâu cái mình dạy nên chỉ dạy được ở mức hình thức. 


Biên cái dê thành cái rắm rôi. 





Hiện tượng “rắm rồi hóa vẫn để” không chỉ gặp ở các bài giảng, 
mà phổ biễn ngay trong các sách giáo khoa. Ví dụ, thay vì nói “số hữu 
tỷ chẳng qua là phân số, tức là thương của hai số nguyên”, thì người 
ta định nghĩa cho trẻ em rằng “số hữu tỷ là một số mà khi viết dưới 
dạng thập phân thì có hữu hạn chữ số hoặc vô hạn chứ số nhưng 
tuần hoàn”. Cái dễ mà đã bị rắm rồi hóa trở thành khó, thì đến khi 
gặp cái khó thật nó sẽ bị rắm rối hóa đến mức không ai có thể hiểu 
được nữa. Có những người giảng rắm rồi vì được học rắm rôi như vậy 
và chưa để ý đến cách trình bầy khác đơn giản và đi vào đúng bản 
chất hơn. Nhưng cũng có những người có tâm lý thích làm phức tạp 


z Lễ Ầ Ã „À 7.“ Ẫ+ . r ˆˆP 1+A ^ ^ 
hóa vân đề, cô tình nói răm rôi “cho oaiï”, để thể hiện “ta đây thông 


127 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


minh”. 


Nhảy loạn xạ từ ý này sang ý khác. 





Tiểm năng của não người rất lón. Nhưng trong phạm vi 1 tiếng 
đồng hồ, thì khả năng thu nhập và xử lý thông tin của não người là 
có hạn: thường nó chỉ có thể đi theo một vài mạch suy nghĩ chính 
nào đó, chứ nêu nhảy loạn xạ từ chỗ này sang chỗ khác là não sẽ bị 
“mật phương hướng”, mất tập trung, không kịp xử lý.Thế nhưng, có 
những người giảng bày theo kiểu nhảy từ ý này sang ý khác một cách 
loạn xạ như vậy. Ví dụ như, đầu giờ bụp ngay vào một định lý ỏ phần 
cuối của 1 quyển sách giáo trình, một lúc sau lại lộn lại phần đầu 
quyển sách, lúc sau nữa lại nhảy sang giữa quyển sách, không theo 
thứ tự nào, làm cho sinh viên luôn bị bắt ngờ. 

Có những người, không hẳn là nhảy loạn xạ từ ý này sang ý khác, 
mà là “nhảy cóc” các ý, khiến cho mạch suy luận bị đứt đoạn đôi với 
người nghe. Người giảng bài có thể không nhận ra điều đó, vì đối với 
ông ta phần nhảy cóc bỏ qua là phần đã quá quen thuộc, “hiển nhiên 
dễ thấy”, tuy rằng thực ra nó không hề hiển nhiên đồi với người nghe. 
Việc giảng bài nhảy ý lộ xộn hay đứt đoạn một phần có thể do chủ 
quan, coi rằng ai cũng phải nghĩ giống mình, mình làm như vậy mình 


hiểu được thì người khác cũng phải hiểu được 
` ° Ầ r„ ` # 
3.15 Tim ra sai lầm để mà trảnh 
Có một thực tế là, tỷ lệ giáo viên hay giảng viên dạy hay không 
cao. Không chỉ có giáo viên và giảng viên trẻ thiêu kinh nghiệm 
mới dạy chưa hay, mà nhiều người lón tuổi với hàng chục năm kinh 


128 


3.16. Dạy giải bài tập như thế nào? 


nghiệm trong nghề cũng dạy rất chán. 

Ngay ỏ Pháp, một cuộc thăm dò ý kiến các phụ huynh, học sinh, 
và những người quản lý đăng trên báo Le Nouvel Observateur sô 06- 
13/09/2012 cũng cho kết quả là chỉ có một thiểu số các giáo viên 
được công nhận là “dạy hay”, còn phân lớn giáo viên là “dạy bình 
thường”, và hầu như ở đâu cũng có một số giáo viên được coi là 
“không dạy được”, nhưng vì cơ chế không cho phép để họ nghỉ việc 
nên nhà trường vẫn cứ phải xếp giờ dạy cho họ. 

Giảng viên trẻ khó dạy hay ngay được. Nhưng nếu tránh được 
những sai lầm của những người hàng chục năm đi dạy rồi mà vẫn 
dạy chán, thì sẽ trỏ thành dạy hay, hoặc ít ra sẽ không bị sinh viên 
kêu ca phàn nàn. Để khỏi lặp lại các sai lầm đó, tất nhiên cần biết về 


sự tổn tại của chúng, để mà có ý thức tránh. 


3.16 Dạy giải bài tập như thế nào? 


Mục này đặc biệt dành cho các bạn làm phụ giảng sẽ dạy các tiết 
giải bài tập ngành toán. 

Nếu như các ngành lý, hóa, sinh, v.v. có các tiết thực hành và thí 
nghiệm, thì phần lón các tiết “thực hành” của ngành toán là các tiết 
giải bài tập, tức là tập áp dụng các định lý định nghĩa khái niệm toán 
học vào các bài toán cụ thể. Ngoài ra ngành toán còn có các tiết thực 
hành trên máy tính, và nếu môn nào sinh động và các môn toán ứng 
dụng, mô hình hóa thì cũng có thể có làm thí nghiệm như trong các 


ngành khác. 


129 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


Các tiết giải bài tập ở đại học bên Pháp cũng tương tự như ở Việt 
Nam: thường là có một danh sách các bài tập phát sẵn cho sinh viên, 
có thể yêu cầu sinh viên xem trước và thử giải ở nhà trước khi đến 
lớp. Ở lớp, giáo viên giải mẫu một số bài, và gọi sinh viên lên bảng 
giải một số bài khác, nếu sinh viên làm sai hoặc bị tắc chỗ nào thì 
giáo viên sửa sai hoặc gợi ý cách làm. 

Các phụ giảng (ATER) ở Pháp thường được giao châm bài kiểm 
tra hay dạy các giờ giải bài tập cho hai năm đầu đại học, chứ không 
được giao dạy lý thuyết hay dạy các môn chuyên sâu từ năm thứ ba 
trỏ lên, vì nói chung giảng lý thuyết sao cho sinh viên hiểu là một 
việc khó hơn nhiều so với chữa bài tập. Tuy nhiên, các nguyên tắc 
chung về giảng bài cũng đúng cho cả các giồ chữa bài tập: cần chuẩn 
bị trước khi đến lớp, có thái độ thân thiện và tôn trọng đối với sinh 
viên, nói và viết rõ ràng, tương tác với sinh viên xem họ có theo dõi 
không và có hiểu không, khuyên khích sinh viên đặt câu hỏi, v.v. 

Một số điểm cụ thể cần chú ý là: 


Dạy ít, nhưng phải chuẩn bị kỹ. 





Theo qui ước, công việc một cán bộ giảng dạy nghiên cứu gồm 
50% là nghiên cứu và 50% là giảng dạy và công việc hành chính. 
Một phụ giảng chỉ phải dạy trung bình có khoảng 3 tiếng / tuần. Tất 
nhiên không thể tính 3 tiếng là 50% sô giờ làm việc hàng tuần. Dù 
cho các phục giảng có được ưu tiên dạy ít để dành nhiều thời giờ hơn 
cho việc tập sự nghiên cứu, thì cũng phải tính là một tuần có khoảng 
12h dành cho giảng dạy, trong đó 9h là để chuẩn bị bài và dạy thử 
còn dạy thật là 3h. Đối với người VN tại Pháp thì do vân để khó khăn 


về tiếng, cần tăng thêm nữa thời gian chuẩn bị. Vậy hãy hình dung là: 


130 


3.16. Dạy giải bài tập như thế nào? 


Với mỗi giồ dạy giải bài tập, dành ít nhất 4h chuẩn bị. Nếu bạn nào 
mà cắt xén thời gian chuẩn bị này, để rồi khi đi dạy bị sinh viên kêu, 
là bạn đó không nghiêm túc trong công việc. Cần xác định rằng thời 
gian chuẩn bị này không phải là thời gian “bỏ đi”, mà là quá trình 
luyện tập rèn luyện bản thân, có ích cho toàn bộ sự nghiệp về sau. 


Giải sẵn các bài tập ở nhà và kiểm tra lời giải trước khi đi dạy. 





Khi tôi dạy giải bài tập cho sinh viên 3 năm đầu đại học, tôi 
thường không giải sẵn ở nhà mà đến lớp mới giải mẫu cùng sinh 
viên. Nhưng đó là vì tôi đã quá quen thuộc với các kiến thức và các 
loại bài tập này, chứ nêu một phụ giảng trẻ cũng làm vậy thì khả năng 
bị tắc, bị giải sai cũng rất cao, và khi đó sẽ rất mắt uy tín. Khi tôi dạy 
cao học, thì các bài tập thường phức tạp hơn, và cũng phải chuẩn bị 
lồi giải trước khi đi trình bày lại cho sinh viên. 


Luyện tập giảng thử trước khi giảng thật. 





Điều này cực kỳ quan trọng đôi với những giảng viên mới. Kể cả 
là giờ giải bài tập thì cũng cần trình bày giải thích các bước tìm lời 
giải cho sinh viên, chứ nếu chỉ cắm cúi viết lời giải trên bảng để sinh 
viên chép lại mà không giải thích gì cả thì một buổi học như vậy cũng 
rất chán đôi với sinh viên. 

Đặc biệt, đối với các bạn Việt Nam chưa thạo tiếng Pháp, việc đi 
dạy bằng tiếng Pháp có hai khó khăn lớn cùng một lúc: khó khăn về 
tiếng, và khó khăn về sư phạm. Bỏi vậy cần luyện đi luyện lại nhiều 
lần dạy thử trước khi dạy thật: trình bày thử việc chữa bài tập cho 
người nào đó người nghe (hoặc thu âm thu hình lại), rồi thảo luận lại 
hoặc xem lại xem những chỗ nào nói sai về tiếng (câu không thành 


câu, không đúng văn phạm) hoặc nói đúng về tiêng nhưng vân tù mù 


151 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


khó hiểu, rồi sửa lại, tập lại, và cứ thế. 

Có bạn khá chủ quan, khi tôi nói là cần luyện nói thì bạn trả lời 
“thầy yên tâm, em nghe tiếng Pháp hiểu tốt rồi”, tôi bực mình nói lại 
là “cậu nói tiếng Pháp như c.”. Từ việc hiểu cái gì đến việc nói lại cho 
người khác hiểu được là cả một công đoạn lón, phải luyện tập nhiều 
mới làm được chứ không phải tự dưng cứ thê là làm được. Đối với 
ngôn ngữ cũng vậy, từ việc nghe hiểu cho đến nói được cho người 
ta hiểu cũng là một khoảng cách xa. Khi nghe, có nhiều chỉ tiết (về 
ngữ pháp, cách dùng từ, phát âm các từ, âm điệu, v.v.) mình bỏ qua 
vẫn có thể hiểu được, nhưng đến khi nói mà mình nói sai các chỉ tiết 
đó thì người nghe không hiểu được. Bởi vậy, các bạn người Việt làm 
ATER cần rất chú trọng khoản tiếng Pháp, cần liên tục luyện tiếng 
Pháp mấy tiếng một ngày và đăng ký đi học các lớp tiếng Pháp, đặc 
biệt là học nói. (Sau mẫy năm ở Pháp, khoản nghe có thể tạm ổn, 
nhưng nói vẫn còn kém vì các bạn quá ít chịu thực hành nói tiếng 
Pháp, toàn tứm tụm lại nói tiếng Việt với nhau). 


Gọi sinh viên lên bảng. 





Việc gọi SV lên bảng giải bài tập là cần thiết, vì nhiều lý do như: 

- Dạy cho SV không chỉ là dạy kiên thức “dạng tĩnh” (semantic), 
mà còn là dạy cả về cách làm, cách suy nghĩ, cách trình bày. Sinh viên 
khi lên bảng cũng là để học cả về những thứ đó. 

- Khi gọi sinh viên lên bảng mới biết rõ trình độ sinh viên ra sao, 
nắm bắt kiến thức đến đâu, có hiểu được lý thuyết và đủ khả năng 
làm các bài tập không, qua đó điều chỉnh việc dạy cho thích hợp. 


- Gọi sinh viên lên bảng tạo sự tham gia tích cực của sinh viên vào 


132 


3.16. Dạy giải bài tập như thế nào? 


việc học. Quá trình học phải có “làm”, có “luyện tập” chứ chỉ có “ăn 
sẵn” thì học khó vào. Vì sinh viên khi giải trên bảng là theo tốc độ 
của sinh viên, nên các sinh viên khác cũng luyện tập cùng giải được 
trong lúc đó, chứ nếu chỉ có giảng viên giải bài cho thôi với đáp án 
có săn thì tốc độ quá nhanh để mà các sinh viên có thể cùng tập giải 
bài cùng lúc đó. 

- Gọi sinh viên lên bảng cũng là một cách giữ trật tự và hạn chế 
chuyện làm việc riêng, mất tập trung trong lớp. Ở Pháp, sinh viên 
năm thứ nhất đặc biệt dễ mất trật tự, đến các năm sau khi đã vào 
chuyên ngành (và học theo ngành mình thích) thì thường dễ quản 
hơn nhiều. Gọi sinh viên “quấy rồi” lên bảng sẽ làm giảm bớt sự mất 
trật tự trong lớp. 

- Khi SV đang giải bài trên bảng thì giảng viên có thể được “nghỉ 
một chút” hay thay đổi hoạt động một chút thay vì một mình mình 
nói liên tục cả tiếng, như thế cũng đõ mệt hơn khi dạy học. 

v.V. 

Tuy nhiên, các giảng viên vẫn có những lúc ngại gọi sinh viên lên 
bảng giải bài tập, vì một số lý do như: 

- Sinh viên kém, gọi nó lên nó làm chậm rễ rễ hoặc ỳ ra không 
biết phải làm gì, gây mắt thời giờ. 

- Đề bài dài, tự mình chữa thì mới hết được đề bài, gọi sinh viên 
lên dù nó có giải được trên bảng cũng không kịp tiễn độ so với danh 
sách bài tập. 

- Ngại tiếp xúc, tương tác với sinh viên. 


Khi dạy giải bài tập, cần xen kẽ giữa việc giảng viên giải bài mâu 


133 


Chương 3. Thảo luận với các giảng viên trẻ 


và gọi SV lên bảng. Cần vượt qua được các rào cản tâm lý khiến cho 
giảng viên ngại gọi SV lên bảng. Lý do “để bài quá dài” là lý do không 
chính đáng: để quá dài, thì không cần làm hết. Chí cần làm ít bài thôi 
nhưng là làm “đâu ra đấy”, hiểu được là làm các bước như thế nào, 
còn hơn là cô chép lời giải của thật nhiều bài nhưng vẫn không nắm 
được cách làm của bài nào cả. 

Khi SV ở trên bảng mà làm chỗ nào sai hay bị tắc hơi lâu, thì 
giảng viên phải giúp sửa sai hay gợi ý cách làm để khỏi bị lãng phí 
thời gian. Sau khi SV đã giải xong trên bảng cho kết quả đúng, thì 
giảng viên cần giải thích ngắn gọn lại một lần nữa những bước mà SV 
đã làm để cho các SV ngồi dưới hiểu rõ hơn, bởi vì thường là SV có 
giải đúng nhưng trình bẩy vẫn không đủ rõ ràng dễ hiểu cho người 
khác. 

Tuyệt đối tránh sỉ nhục các sinh viên kém khi gọi lên không giải 
được bài. Việc sỉ nhục đó không siúp ích gì sinh viên, mà chỉ làm cho 
sinh viên chán học, không còn tin tưởng vào khả năng của mình. Sinh 
viên nào mà ngại không muốn lên bảng, thì nên động viên là “cứ lên 
đi, có gì khó khăn tôi sẽ giúp”. Được động viên, các sinh viên sẽ cố 
gắng hơn. Bản thân việc sinh viên học yêu “vác thân” đến học cũng 
là một sự cố gắng của sinh viên rồi, cần động viên sinh viên cho họ 
cảm thấy sự cô gắng của họ là không vô nghĩa. 


Yêu cầu sinh viên sửa lỗi cho mình. 





Người thầy, kể cả những người danh giá nhất, cũng không phải 
là những người “nói gì cũng đúng”. Đối với giảng viên bình thường, 
thì chuyện thỉnh thoảng nói bị sai là điều không thể tránh khỏi. Đặc 


biệt, đối với giảng viên dạy bằng một thứ tiếng nước ngoài, thì càng 


134 


3.16. Dạy giải bài tập như thế nào? 


đễ nói bị sai tiếng đó, không kể về chuyên môn cũng thỉnh thoảng bị 
sai. Điều đó không có gì là bi kịch. Nhưng cần có “cơ chế sửa sai”. 
Một cơ chê sửa sai hiệu quả, chính là báo trước cho sinh viên biết 
điểm yếu của mình (ví dụ về ngôn ngữ), và yêu cầu họ là khi mình 
nói sai, thì họ nhắc mình, giúp mình sửa lại cho thành đúng. Các sinh 
viên nói chung đều là những người đàng hoàng và có thiện chí, cũng 


sản sàng siúp giảng viên sửa sai khi được yêu cầu. 


wxww HỆT wxww% 


135 


Sputnik Education 


Mục tiêu của Sputnik Education là tạo ra các sản phẩm giáo dục 
có chất lượng cao nhật nhằm góp phần đổi mới nền giáo dục của Việt 
Nam. Nếu bạn đọc thích quyển sách này, hãy tham gia ủng hộ Tủ sách 
Sputnik, bằng những việc như: 

- Quảng bá sách cho Tủ sách Sputnik, mua sách của Sputnik để 
đọc và để làm quà tặng. 

- Trở thành cộng tác viên của Sputnik trong việc viết, dịch, phân 
phối sách, v.v. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Một số địa chỉ liên lạc (liên hệ về cộng làm sách và phân phối 
sách): 

E-mail: ptdo@sputnik.vn, contact@sputnikedu.com, 
httthanh@sputnik.vn 

Điện thoại: Mrs. Thanh 091 323 9846, Mrs. Hà 090 200 8386, 
Ms. Quỳnh Anh 093 518 5555, Mrs Phượng 090 206 1246. 


Trang facebook: https:/⁄www.facebook.com/sputnikedu 


136 


